HỘI NGHỊ QUỐC TẾ 


(NHIÊU BÀI TƯỜNG THUẬT) 


CỦA 
Naga Maha Thera — Ty Khuu Bửu Chon 


Phat lich 2508 — Duong lich 1965 


MỤC LỤC 
TẾT DO Secun RR 510010516 E aaa aa ka ea 4 
Hội Nghị Lễ Kết Tập Tam Tạng Lần VI Tai Rangoon Miến Điện ........ 6 
Bài tường thuật của Thượng toa Naga Thera (Bửu Chon)...................... 6 
Nhựt kí của phái đoàn Phật giáo Nguyên Thủy ............................. .-‹- --c- «+ 11 
Hội Nghi Phật giáo Thé giới Lan III Tai Rangoon - Mién Điện........... 36 
Lễ Bé Mạc Kết Tập Tam Tang Lần VI Và Lễ Kỷ Niệm 2500 PI......... 48 
Tại Rangoon - Mién Điện Từ 22 Đến 27-5-1956 .....................:-.--52-5- 48 
Hội Nghi Phật giáo Thế giới Lần IV Tại Kathmandu Népal................ 54 
Và Hội Nghị Triết Học Tại Newdelhi Ấn Độ......................-.---¿- eaaa an 54 
Chương trinh hội nghi... erre Pr rern ethernet kskE s54 S555 ira 56 


Dự Lé 2500 Năm Kỷ Nguyên Phật giáo Tai Phnompenh - Cao Mién..71 
Dự Hội Nghị Quốc Tế Về Lịch Sử Tôn Giáo Lần Thứ IX Tai Tokyo..78 
Hội Nghi Lich Sử Tôn Giáo Quốc Tế Lan Thứ X Tai Marburg ........... 99 
Dự Hội Nghi Phát giáo Thé giới Lần VI Tai Phnom-Penh................. 124 
Phật Giáo — Một Huy Hiệu Thực TẾ.........................-- + ¿5+2 eaaa wana enere 132 


Phi Lê 
___ Trong thời gian qua hon 10 năm tôi đã di dự Hội nghi 
Quóc tê nhiêu làn nhưng không có dịp soạn thảo lại những 
bài tường thuật để công hiến quí vị độc giả không được sự 
may min đi đến nơi để quan sát tận mắt. 


Nên thừa lúc nhàn rỗi tôi ráng soạn lại những điều mắt thấy 
tai nghe, mặc dầu quí vị chỉ đọc qua những lời tường thuật 
và hình ảnh thì cũng có thể hiểu biết được và thông cảm 
những gì mà họ thảo luận trong kỳ Hội nghị, và luôn cả 
phong cảnh, cách tô chức trình bày, nghi lễ phong tục, trong 
mỗi quốc độ khác nhau tùy theo sự tiến hóa của tỉnh thần hay 
vật chát, dé giúp thêm một phan tài liệu nào cho các bạn hậu 
tán có dip sẽ dự những Hội nghị Quốc tế trong mai hậu. 


Hơn nữa cũng là một thiêng lịch sử kỷ niệm trong đời tu học 
của tôi đã mang chuông đi đánh xứ người và giúp ích gì cho 
nên đạo giáo nước nhà. 

Trong những bài tường thuật có bài đã viết từ lâu nên lối 
hành văn có hơi cô kính, nhưng tôi vẫn giữ nguyên ven cua 
chuyện thật không muốn sửa đổi trau chuốt văn hoa làm mắt 
bản chất chính yéu và quan niệm thành thật chất phác trong 
thời kỳ ấy. 

Dù sao cũng không thé nào tránh khỏi sự sơ thất một đôi chỗ 
trong khi soạn thảo có một mình, ước mong quí vi hoan hy 
tha thứ cho. 

Trong lúc soạn thảo nhờ cô Viriya một đệ tử chân thành tinh 
tấn, hy sinh thì giờ quí báu đánh máy, cách trình bày nội 
dung và sửa giùm bản thảo giúp tôi. 


Tôi xin thành thật cám ơn và chia phân công đức cho cô. 


Tôi cũng xin thành kính dâng lên quả phúc này đến thày tô 
và song thân. 


Kính bút 
Naga Maha Thera — Ty Khưu Buu Chon 
Tăng Thống G.H.T.G.N.T.V.N 


Nguyên Phó Chủ tịch Hội Phật giáo Thế giới 
Mùa Xuân Năm Giáp Thìn. 


6 


Hội Nghị Lễ Kết Tập Tam Tang Lần VI Tại Rangoon 
Miên Điện (17-5-1954) 
Bài tường thuật của Thượng tọa Naga Thera (Bửu 
Chơn) 

Vào ngày 6-5-1954 tôi được danh thiệp của ngài Chánh 
Hội Trưởng Hội Đồng Toàn Quốc Phật giáo xứ Miễn Điện 
gui đến thỉnh tôi và các chư dao hữu chùa Kỳ Viên là Trụ sở 
Trung ương của Phát giáo Nguyên Thủy, đê dự lé khai mac 
kỳ Kêt Tập Tam Tạng lân thứ sáu. 

Dưới đây là danh thiệp của ngài Chánh Hội Trưởng: 

From: Tharo Thiri Thudhamma Sir U Thwin Chairman of 
the Union Buddha Sasana Council Rangoon, Burma. 

To: Ven. Nàga Thera dit Pham Van Tong c/o Ky Vien Tu 
Banco Saigon. 


Dear Sir, 


As you are aware the Opening Proceedings of the 
CHATTHA SANGAYANA (the Sixth Great Buddhist 
Councit) are to commence on the Vesakha Punnima, 2498 
B.E (17 May 1954) at the Maha Pasana Guha Rangoon, and 
we have the pleasure and honour to invite you to join with 
us in witnessing and sharing the Merit of the Opening 
Proceedings on this felicitous occasion. 


Mettecittena, Sign, U. THWIN. 
Ban dich: Thado Thiri Thudhamma U Thwin Chánh Hội 
Trưởng Hội đông Phật giáo toàn quóc xứ Mién Điện. 
Kính gửi Đại đức Nãga Thera (Bửu Chơn), chùa Kỳ Viên 
Bàn Cờ Saigon. 


Bach Ngai, 

Ngày khai mạc ky lễ Kết Tập Tam Tạng lần thứ sáu nhằm 
ngày răm tháng tư Phật lịch 2428 đúng 17 Mai 1954, nơi Dai 
Thạch Động Rangoon Mién Điện. 


Nhơn dip lễ khai mạc này, với tư cách của Chánh Hội trưởng, 
danh dự và hoan hỷ, chúng tôi xin thỉnh Ngài tới dự lê và 
chia phước cùng chúng tôi. 

Tám lòng thân ái, ký tên, U. ThWIN 


Khi được thiệp mời, tôi liền hết sức vận động và phải trải 
qua nhiều sự khó khăn mới được đủ giấy tờ cho xuất dương 
cho Kip kỳ khai mac. 


Düng ngày 14-5-1954, phái doàn Phát giáo Nguyén Thuy 
Viét Nam chüa Ky Vién Bàn Có Saigon, do Thuong Toa 
Naga Thera - Bửu Chon trưởng đoàn hướng dàn phái đoàn 
lia khỏi phi trường Tân Sơn Nhüt lối 14 giờ rubi, phi co từ 
từ cất cách sau khi gần một tiếng đồng hồ thì lại đáp cánh 
xuống phi trường P.P dé chờ hành khách lên xuống và trình 
giấy thông hành, sau khi nửa tiếng đồng hồ thì phi cơ lại cất 
cánh trực chỉ thủ đô Bangkok, gần 6 giờ chiều thì phi cơ mới 
đồ xuống phi trường Daungmaung Bangkok. 

Khi phi cơ vừa hạ cách thì tôi thấy rất nhiều khách quan ra 
đón chào thân quyến, riêng phái đoàn V.N. thì có ông Cố vấn 
và Tổng Thơ Ký của tòa Đại Sứ V.N. tại Bangkok ra vái 
chào và đón rước vé Sứ quán. Sau khi trình giấy thông hành 
xong thì toàn thể phái đoàn được đưa về Sứ quán để yên 
nghỉ, chờ sáng hôm sau phải đáp tàu sang Rangoon. 


8 


Vừa hừng sáng lại phải trở ra phi trường để sang Rangoon, 
mãi lối 9 giờ hơn thì phi cơ mới cất cánh, ngót trên hai tiếng 
đồng hồ mới tới phi trường Rangoon (Miễn Điện). 

Hôm ấy có cả phái đoàn Việt Nam, Cao Miên, Lào và 
Thailand nên cuộc tiếp rước hết sức long trọng. Sau khi câu 
chuyện hàn huyên và lời chúc hạ xong lại đưa tất cả phái 
đoàn về Kapa Aye (World Peace Pagoda) Chùa Thế giới Hòa 
Bình là nơi trụ sở trung ương Kết Tập Tam Tạng lần thứ sáu. 


Xe vừa tới nơi thì thấy vô số lầu đài, dinh thự hai, ba từng. 
Hỏi ra mới biết nào là Tăng đường, Trai đường và các Ty 
các Sở như là: Sở Ngoại Giao, Bộ Thông Tin, Sở Y Tế, Sở 
Cảnh Sát và các cơ sở của Hội Đồng Kết Tập Tam Tạng 
Nus 

Chính giữa một khu vực trên 100 mẫu có một trái núi giả bên 
trong là nơi dé cho Chư Tăng Cư hội dé kết tập. Trái núi giả 
ay gọi là Đại Thạch Động chứa được lối 6.500 người có 
phòng tham thiền, phòng giải lao, phòng tắm và tiện nghi, có 
ba từng lên xuống đều dùng thang điện, có sáu cây cột và sáu 
cái cửa cái dé ra vô là tượng trưng cho sự kết tập lần thứ sáu. 


Đại Thạch Động này Chánh phủ Miền Điện xuất ra lối 9 triệu 
và 100.000 Rupies, lối 72 triệu bạc xứ ta. Những đồ vật liệu 
để xây cất thạch động này thì lối 130.000m? (thước khối) 
gạch bê, 225.000m3 (thước khối) đá xanh (thứ sỏi để tráng 
đường), 559.572 tên đá, 170.000m (thước khối) cát, 11.973 
tán kém, 757 tán cây vuông và 125 tán cây giá ti. Bé dài 455 
feet lỗi 145 thước, bé ngang 370 feet lỗi 120m (thước). Thời 
gian xây dựng chỉ trong vòng 14 tháng là xong hết. 


Tới ngày Rám tháng Tư nhằm 17 Mai 1954, đúng 12 giờ trưa 
là giờ đê khởi sự khai mạc, môi phái đoàn trên thê giới đêu 


9 


có mặt, tôi nhận thấy như phái đoàn Việt Nam, Cao Miên, 
Lào, Thailand, Tàu, Nhựt, Malaya, Nam Dương, Indonésia, 
Đức, Anh, Népal, Tích Lan, An Độ, Sikkimy, Pakistan (Hồi 
quốc) v.v... và các sứ thần đại diện cho mỗi nước trên thế 
giới. Trong lễ khai mạc dùng ba thứ tiếng là: Pali, Miễn Điện 
và Anh ngữ. 

Vừa đúng giờ thì trời mưa xối xả trên ngót một tiếng đồng 
hồ, ai ai cũng đều đồng lòng cho là một điềm lành của cuộc 
Kết tập và sẽ đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Khi mọi 
người đều an tọa thì tiếng dai bác, đại có, tiéng dai hóng 
chung và tiếng còi (sirène) reo lén inh ôi dé làm biểu hiệu 
cho cuóc lé khai mac. 

Một vị Thượng Tọa lão niên đứng lên long trọng tuyên bó 
thay Ban Hội Đồng Kết Tập trước sự hiện diện của 2.500 vị 
Thượng Tọa, Đại đức của thế giói tói cộng sự, kế tiếp lần 
lượt các đại diện đọc thông điệp chúc hạ của các vị Đề 
Vương và Quốc Trưởng Thế giới gởi tới. Phái đoàn Phật giáo 
Nguyên Thủy V.N. được sắp vào bữa thứ nhì để đọc diễn 
văn do Đại đức Naga Thera Bửu Chơn lên dai phát thanh 
trước đọc bằng Phạn ngữ sau lại bằng tiếng Anh. Đại đức 
Bửu Chon và Sư Hộ Giác được ghi tên vào số dé tiếp tục kết 
tập phần nhứt. Vì sự kết tập được chia ra làm 5 phan (cing 
Sections), mỗi phần có 500 vị. 


Về cách thức kết tập thì một vị Thượng Tọa Chủ Tịch tuyên 
bố, hai vị Thượng Tọa khác một vị vấn một vị đáp. Bắt đầu 
từ Tạng Luật, Kinh và Luận, vị vân hỏi kỹ lưỡng mỗi Tạng 
hoặc mỗi điều học, như hỏi bêt cộng trụ thứ nhứt vì nguyên 
nhân làm sao mà Phật cám, ai pham điều học â ay trước hết, 
tại xứ nào? Phật chi dinh máy lần và cám chỉ máy làn? Thé 
nào là phạm tội, thế nào là không phạm tội? Khi xong mỗi 


10 


điều học thì chư tăng cộng sự đồng lòng đọc lên điều học 
một làn dé tỏ lòng tán thành điều học ấy là đúng theo chánh 
truyền của Đức Phật, lần lượt như thế cho đến khi tròn đủ 
tám muôn bốn ngàn pháp môn (84.000 Dhammakhandha). 
Mỗi ngày ba thời, sáng từ 8 giờ đến 10 giờ, trưa từ 1 giờ tới 
3g30 nghỉ giải lao nửa giờ rôi tiếp tục cho tới 5 giờ mới giải 
tán, công cuộc tién hành như thé cho tới hai năm mới cham 
dứt là đúng Phật lịch 2500 năm. 


Chánh phủ đã dự định một số tiền không 16 là 90 triệu đồng 
Rupies lôi 650 triệu bac ta đê hộ trợ cho công cuộc kêt tập 
trong hai năm cho được thành tựu. 


Về phái đoàn Phật giáo Nguyên Thủy V.N. rat được nhiêu 
nước hoan nghĩnh vì có biếu. cho đại hội 1.000 đồng Rupies 
và một tắm tranh năm con rồng vàng nhứt là các vị sư biết 
nói tiếng Pali và tiếng Anh trôi chảy. 


Sau khi ba ngày khai mạc thì Chánh phủ Mién đã sắp đặt cho 
tất cả phái đoàn trên thế giới tới dự lễ được đi chiêm bái các 
nơi Phật Tích toàn xứ Miền Điện, như là xứ Pegu, Mandalay, 
Sagan, Pagan cách tỉnh thành Rangoon độ trên 1.000 cây số. 
Toàn xứ Mién Điện bảo tháp nhiều nhứt là xứ Mandalay và 
Pagan có trên 55 ngàn bảo tháp, Chánh phủ chu cấp cho bảy 
chiếc phi co dé đưa đi chiêm bái và các sở phí đều do Chánh 
phủ đài thọ. Tại tỉnh Mandalay, cựu thủ đô Miến, là nơi Kết 
Tập Tam Tạng lần thứ năm cách đây lối một thế kỷ, có nhiều 
cô tháp có trên 1.000 năm, trên mỗi chót tháp đều thếp vàng, 
nên khi du khách vừa mới tới thì những sự chói sáng của bảo 
tháp dưới ánh thái dương làm cho chói loa cả mắt. 

Xứ Miến Điện rất rộng lớn nhưng dân số chỉ lỗi 18 triệu, chư 
Tăng lối 80 ngàn vị, có cả các nước ngoại quốc tới học nền 


11 


dao duc nhu là nguói My, Anh, Ấn, Tích, Đức v.v... Vi vậy 
mà xứ Miễn Điện nay rất có tên tubi trên thé giới về Phật 
giáo Nguyên Thủy (Nam Tông) vì còn giữ nguyên vẹn 
những tinh túy của chánh truyền, đến hiện nay mà vẫn còn 
có nhiều vị đắc đạo quả. Như cách đây độ hai năm có một vi 
A-la-hán đã nhập diệt hiện nay xác vân còn quàn mà chưa 
hôi thối và còn mềm mại. 


Tóm lại, ai muốn tìm chánh truyền của Phật giáo Nam Tông 
(Nguyên Thủy) thì nên đên xứ Miên đê học hỏi và nghiên 
cứu thì sẽ đạt được như ý nguyện. 


Về pháp học thì còn nhiều nhà sư thuộc nam lòng Tam Tạng 
Pali, còn pháp hành thì cũng còn nhiêu vi Thanh Tăng đắc 
được dao quả Niét-Bàn. 


Nhựt kí của phái đoàn Phật giáo Nguyên Thủy 

Khởi hành ngày 14-5-1954: Phái đoàn PGNT (Chùa Kỳ 
Viên) gồm có: D.D. Naga Thera (Bửu Chon) trưởng phái 
đoàn, D.D. Buddhapala (Hộ Giác), Ô. Nguyễn Văn Hiểu thơ 
ký, Nguyễn Văn Mẫn, B. Huỳnh Thị Kỷ, Đoàn Thị Liên, 
Huỳnh Thị Có, Kiều Thị Giàu, và Ni cô Trần Thị Thọ đã đáp 
phi cơ hãng Thái-Airway lúc 13 giờ 45, ngày 14-5-1954, trực 
chỉ Miễn Điện, dé dự Hội Nghị Kết Tập Tam Tạng làn thứ 
sáu tại Rangoon. 
Có nhiều người đến phi trường Tân Sơn Nhứt, tiễn đưa rất 
đông dày: D.D. Tối Tháng dẫn đầu Bón đạo chùa Kỳ Viên, 
D.D. Trụ trì, chư Tăng và Bồn đạo chùa Chantaransey, D.D. 
Trụ trì và Bồn đạo chùa Huê Lâm, ông Jethmal và nhiều thân 
bằng quyến thuộc của các nhân viên trong phái đoàn. 


12 


Đúng 14 giờ 40, khi máy bay đáp xuống phi trường Nam- 
Vian, đã có chư Tăng Miễn, Việt và toàn thé thiện tín việt 
kiều trực tiếp rước vào nhà hàng thết đãi nước cam và ân cần 
cầu chúc cho cuộc hành trình của phái đoàn V.N. sẽ đem lại 
những kết quả tốt đẹp cho nền Phật giáo nước nhà. 

Sau khi rước thêm hành khách, máy bay từ giã phi trường 
Ponchentong, lúc 15 giờ 30, qua hai giờ sau đã đến phi 
trường Donmuong, cách xa kinh đô Bangkok 28 cây số ngàn. 
Nơi đây có hai vị đại diện Sứ quán Việt Nam là quí ông 
Nguyễn Duy Liên, Có van tòa Dai sứ, và Nguyễn Khoa Phon 
vừa là thơ ký và con của cụ Sứ Thần chực đón phái đoàn với 
hai cỗ xe Sứ quán. 


Quê người xứ lạ, nếu không có hai vị kiều bào này lo giùm 
giấy tờ và rước về an nghỉ tại Su quán V.N., thì mặc dầu có 
D.D. Bửu Chon thông thạo tiếng Anh, tiếng Thái cũng phải 
mát thì giờ chờ đợi và bối rối về chỗ tạm nghỉ. 

Khi đến Sứ quán mới hay rằng cụ Nguyễn Khoa Toàn, Sứ 
thần V.N. tại Bangkok, và phu nhân đã đáp phi cơ về Saigon 
sớm mai. Nhưng ở nhà có bà Phòn dâu thứ năm của cụ, lo 
bữa ăn và chỗ ngủ chu đáo. Bà là người quê quán ở Saigon, 
khi gặp dong bao tu qué nha dén, ba tuy tuổi độ chừng 20 
xuân, mà rất lịch duyệt, niềm nở tiếp đãi, chuyện trò mật 
thiết, nhất là đối với năm bà tín nữ. 


Ngày 15-5-1954, sáng sớm bà đã lo sẵn đồ điểm tâm mời hai 
Đại đức và thiện nam, tín nữ xuống phòng ăn, lót lòng. Còn 
cậu Phòn thì lo sắp đặt đồ hành lý lên xe, chực sẵn đưa phái 
đoàn ra phi trường. Rồi cũng lo giấy tờ xong xuôi hết, mới 
kiếu từ trở vé Sứ quán vận động cho D.D. Hộ Giác và ba bà 
tín nữ đi cho kịp chuyên máy bay sau, bởi tai Bangkok có rat 


13 


nhiều phái đoàn, như phái đoàn Thái Lan và Cao Miên đã 
ghi tên trước chỉ còn có 5 chỗ dành cho phái đoàn V.N., trong 
9 chỗ của hãng Air-Vietnam đã đánh điện xin. 

Tại phi trường Don Muang, Phật tử Thái Lan tiễn đưa phái 
đoàn của họ rất long trọng, nào là diễn văn, tràng hoa, nhiếp 
ảnh và tiệc điểm tâm dâng cho chư Tăng. 

May bay 4 động cơ, 60 chỗ ngồi, không còn một chỗ trống. 
Vì hành lý nhiều, phải chờ sắp đặt, nên phi cơ cất cánh đã trễ 
hết một giờ trong chương trình định trước. 

Khởi bay từ 10 giờ 30 đến 12 giờ 30, đã tới phi trường 
Rangoon, cách châu thành 15 cây số ngàn. 

Tại đây có D.D. Kelasa, Giám đốc Đại học đường Rangoon, 
đại diện cho Giáo hội Tăng già Miễn Điện, quan Chưởng lý 
U Chan Htoon, Tổng Tho ký Hội Nghị Kết Tập Tam Tạng, 
đón rước chư Tăng được đưa về Tăng đường tại chỗ Kết Tập 
Tam Tạng cách xa Rangoon 12 cây số ngàn, còn thiện tín về 
tạm trú trong nhiều biệt thự tại trung tâm châu thành. 

Tới nơi, sau khi tắm rửa, mạnh ai nấy ngủ lấy sức, tới 4 giờ 
chiều bị đánh thức mời đi ăn bánh và uống trà sữa. Trong khi 
ay, ông Trưởng ban “Tiếp tan’ cho hay vị nào cần dùng tiền 
xài trước khi đi lãnh ngân phiếu, muốn bao nhiêu ông sẵn 
lòng cho mượn và cho biết từ khi đến tới ngày về, các khách 
ngoại quốc được nuôi ăn ở khỏi phải tốn tiên. 

Ngày 16-5-1964, người Việt Nam đi ra khỏi xứ, nếu không 
biết tiếng Anh thật là vô phước. Muốn cái chi không biết nói 
làm sao cho người ta hiểu, thành ra mình là người câm. Rồi 
nhớ lại, khi ở bên nhà có người bạn rầy sao cho con học Anh 
văn và Pháp văn. Ông bạn ấy biéu phải cho con học toàn chữ 
Việt, mới là người công dân trung thành với Tổ quốc. Phải 


14 


lúc này, tại Rangoon; có ông bạn ấy ở đây để êng bảo coi 
phải làm cách nào dang hỏi thăm đường di nước bước, và 
tìm hiểu những điều nghe thấy giùm cho nhóm người Việt, 
giữa các phái đoàn Mã Lai, Tích Lan, Thái Lan, Ấn Độ, 
Népal, Tàu, Nhựt, Anh, Đức, Pakistan, Sikkim, Ryukyu, 
Yougoslaves, v.v... đương giao thiệp mật thiết với người 
Miễn Điện. 

Tại đây, người trí thức đến thường dân đều dùng Anh ngữ 
để nói chuyện với khách tứ phương. 


May ra phái đoàn V.N. gặp được bà thân mẫu của ông Mac 
Phsu, vị thương gia bán dầu cü là đường Lê Lợi, gần chợ 
Saigon, ra tận phi trường đón rước tình nguyện làm hướng 
đạo và thông ngôn. Nhờ bà quen biết nhiều, có thân thế, nên 
ai ai cũng sẵn lòng làm vừa ý muốn. Bà có người chị ruột, 
trước kia có ở Saigon, nên khi gặp phái đoàn V.N., hai ông 
bà và 7 cháu (4 gái, 3 trai) đều xem chúng tôi như thân 
quyến, cách biệt lâu ngày bây giờ gặp nhau, thói mừng là 
mừng. Bà thuộc về Hoàng phái, ông cũng là dòng sang trọng, 
quí danh là U Soe Gywe, đương giúp một cách đắc lực cho 
Hội Nghị Kết Tập Tam Tạng. Ông bà biểu chúng tôi phải lại 
ở tại biệt thự riêng của ông bà, máy cháu kéo níu không cho 
đi. Đó là duyên lành của kẻ đi tìm làm việc lành ở tận phương 
xa. 

Cho đến những người Mién Điện, khi gặp người Việt, cúi 
chào với một nụ cười đầy thiện cảm. Vợ chồng, con cái, dắt 
nhau đi xem các gian phòng của chư Tăng, vừa thấy chúng 
tôi đương hầu chuyện với hai Sư V.N., họ dèm không khỏi 
mắt nhứt là xem các bà tín nữ, dường như đã có gặp nhau 
trong di vàng; hon nữa cách büi tóc của phụ nữ V.N. muóng 
tượng nhu của dàn bà Mién. Rồi họ hỏi thám ở đâu lai, khi 


15 


biết là người V.N., vợ chồng, con cái xin vào đảnh lễ chư Sư 
V.N., ngôi hỏi thăm đủ chuyện. Ching phải tọc mạch, bởi họ 
là người chất phác ở thôn quê đến; có lẽ vì mối cảm tình 
thiên nhiên của người đồng đạo, một cảm tình thân mật giữa 
đám con chung của một đắng Cha Lành. 


Nói về ngày thứ hai của Phái đoàn V.N. tại thành Rangoon. 
Nhờ tạm trú trong một biệt thự dày đủ tiện nghi: đất rộng, 
gió mát, đèn điện, quạt máy, nên sau một đêm dưỡng sức, ai 
ai cũng hân hoan vui vé. Sáng sớm, dùng điểm tâm ròi, 
chúng tôi rảo bước xem lại tường tận các biệt thự vừa mới 
cát xong dé rước các phái doàn ngoai quốc. Cả thay 25 biệt 
thự in nhau một kiểu mau, cất trên một vuông đất độ 12 mẫu. 
Mỗi biệt thự 2 từng lầu, chứa 60 giường, mùng mén, nệm, 
gối toàn đồ mới. Tổng cộng được 1.500 chỗ nghi. Nhà nào 
cũng đầy khách ngoại quốc, mỗi phái đoàn đều có bảng đề 
chữ lớn trước cửa. Tối lại đèn thắp sáng trưng, ở xa xem như 
một hội chợ. Ban tiếp tân gồm có một vị Trưởng Ban, 16 
nhân viên và 75 bồi phòng, có chỗ làm việc, có điện thoại và 
6, 7 có xe Jeep dé đưa khách đi nơi này chó nọ, tùy theo ý 
muốn. Có máy thâu thanh tại phòng khách và phòng ăn, cho 
khách mua vui. Mỗi khi đi đâu trên mỗi xe có một nhân viên 
đi theo dẫn đường, và khi trở về, họ phải xem xét coi có đủ 
số không; nếu thiếu họ chạy đôn đáo kiếm người văng mặt, 
sợ lạc đường không biết nẻo về, vì thành phố Rangoon rộng 
lớn bằng ba thành Saigon. Tối ngủ, họ cũng cho đủ số người; 
khách vừa ngủ họ lo đóng cửa. Khi khách ra khỏi phòng, họ 
đặt người trông nom đồ hành lý, mặc dầu duói từng dưới có 
cảnh sát gìn giữ an ninh. 


16 


Tóm lại, các phái đoàn đều được săn sóc châu đáo, cần thận. 
Cách tổ chức của Hội Nghị Kết Tập Tam Tạng, về phương 
diện tiếp khách, thật đáng kính phục. 

Mỗi tối lại còn biếu nào là sách vở vé Phật giáo, vé xứ Mién 
Điện, nào là tin tức tiếp rước các phái đoàn sắp đến. 

Lúc rảnh chúng tôi xin xe đi viếng chư Sư V.N. và dạo châu 
thành, có bà thân mẫu của ông Cù Là Mac-Phsu ngồi kế cận 
thông ngôn. Thành Rangoon có nhiều công sở, nhà hàng, rạp 
chớp bóng, nhà ngân hàng to tát đồ sộ. Xe cộ nơm nớp xe 
Autobus, xe Taxis, xe nhà toàn hiệu Anh Mỹ. Xe lửa chạy 
dưới sâu, nên không có một cái công làm trở ngại sự giao 
thông. Dưới bến có nhiều tàu ngoại quốc và tàu Miến ăn 
hàng rất náo nhiệt. 

Đến một công trường thấy hình đồng của một nhà Sư, chúng 
tôi hỏi tại sao Ông Sư này được dựng hình? Người hướng 
đạo trả lời rằng ấy là Đại đức U Wisaya, trong thời kì xứ 
Miến bị đô hộ, Ngài thấy đồng bào Ngài bị thực dân hà hiếp 
quá lẽ, Ngài đứng ra binh vực, bị bắt cầm tù. Khi vào khám 
Ngài tuyệt thực đến chết. Dân chúng cảm mến ơn đức từ bi 
vô lượng của Ngài, chung đậu tiền dựng hình Ngài để kẻ qua 
người lại chiêm bái hàng ngày. 

Giữa cháu thành có một cái chùa tháp, nhu Namvian, nhung 
rất lớn và cao hơn bội phan, gọi là chùa Shwedagon; bé tròn 
300 thước; cao 50 thước; phía ngoài phết toàn bằng vàng lá. 
Chùa này cất trên 2.000 năm, trong ấy thờ Xá Lợi Phật Tổ 
(8 sợi tóc thỉnh từ An D6). Chúng tôi chưa có dịp vào chiêm 
bái và xem cho tường tận. Hội Nghị Kết Tập Tam Tạng có 
cho mỗi người khách một quyền sách 100 trương nói về sự 
tích của ngôi chùa ấy. 


17 


Ngoài ra chang biết bao nhiêu biệt thự cất trên những khoảnh 
đất rộng rãi, vườn tược cây cối sum suê. 

Dat tại Rangoon mường tượng như ở Dalat, nhà cửa cất trên 
đổi nhỏ, khoảng khoát, mát mẻ. Người Miễn thích nhà nhiều 
nóc như nóc chùa, mái nhà không dốc đồ như ở Saigon, mặc 
dầu lợp bằng ngói móc. 

Xe chạy xớt qua, chưa có dịp bước chân xuống đất, chờ dự 
lễ khai mạc 3 ngày, rồi sau khi đi viếng Mandalay, trở về có 
thì giờ, sẽ cuốc bộ từ phố này qua phố nọ, mới biết được 
tường tận. 


Sau khi đi một vòng cùng khắp châu thành Rangoon, chúng 
tôi trở về tám rửa, rói rủ nhau đến viéng chư Su V.N. để hỏi 
thăm về lễ Sima (kết giới) chỗ Hội Nghị Kết Tập Tam Tạng, 
đã cử hành buói sáng. Công việc này thuộc vê Tăng sự, nên 
thiện tin, dau muốn dự kiến, cũng chi đứng ngoài xa ddm vô. 
Chỗ Kết Tập Tam Tạng chỉ có sáu cửa vào, mà người đi xem 
có cả đôi trăm ngàn, dầu có đến đó, cũng khó vào gần cửa 
được. Vả lại, chúng tôi cũng đã biết cách làm lễ Sima ra sao 
rồi, nên thừa lúc ấy chúng tôi đi xem phong cảnh kinh đô 
Rangoon. Sau lại vì tánh tọc mạch, muốn biết coi cách thức 
kết giới ở Miễn Điện có khác ở V.N. không, để khi về xứ, 
nói lại cho bà con biết những điều mới lạ của xứ người. 
Nên sau khi văng mặt, nghĩ lại ăn năn, liền dắt nhau lên tận 
Tăng Đường, yêu cầu chu Sư V.N. cho biết cách hành lễ buổi 
sáng có chỗ chi lạ thường không. 

Hai Sư nói: Trong các giới Phật giáo Nguyên Thủy, xứ nào 
cũng đồng tuân theo lời của Phật T6 Nhu Lai di truyền trong 
Tam Tạng Pháp Bảo, nên cuộc lễ Kết Giới đã cử hành y theo 
một nguyên tắc. Có khác là khác về tánh cách long trọng, bởi 


16 


lễ này do 2.000 vị Tỳ Khưu trong hoàn cầu hiệp lại làm, lại 
thêm có 3 vị Pháp Chủ, lớn tuổi và cao hạ nhứt, làm Chủ Toa 
là D.D. Pakantaik Sayadaw, D.D. Thit Seintgyitaik 
Sayadaw (cà hai đều được 82 tuổi và 63 ha) và DD. 
Sangharaja Chuon Nath (vua Sai Cao Miên) được 71 tuổi và 
52 hạ. Cà ba đều xuất gia từ lúc 19 tuổi. 

Sau khi chư Tăng tụng tuyên ngôn phân ranh giới rôi thì chỗ 
Kết Tập Tam Tạng trở thành Thánh Địa. Từ nay về sau, dầu 
các bậc Đề Vương, hay Tổng Thống cũng chang được phép 
mang giày di vào đó. Người ngoại quóc dầu cao sang đến 
đâu cũng phải tuân theo luật ay, bằng chang vậy, không được 
mời vào. 


19 


Ba ngày khai mạc Hội Nghị Kết Tập Tam Tạng (17, 18 
và 19 tháng 5 năm 1954). 


Ngày đầu nhằm ngày trăng tròn tháng Wesak Via Giảng 
Sanh, Thành Đạo và Nhập Niét-Bàn cua Phát Tó Gotama, 
năm thứ 2498 sau khi Đức Thé Tôn viên tịch. 


Chỗ Hội nghị. Một vùng đất cao ráo, diện tích 100 mẫu, 
cách xa kinh đô Rangoon 12 cây số ngàn, trước kia là một 
gò nói hoang vu, vì đất pha trộn nhiều đá đỏ, nay trở thành 
một Thánh địa phón thanh, nguy nga, do toàn thé dân chúng 
Miến Điện sáng lập. Chương trình kiến trúc chỉ mới thuc 
hiện được nửa phần: một thạch động, bốn tăng đường, một 
trai đường, nhiều nhà tạm, đường sá, cầu cống và đèn điện, 
khởi làm từ 14 tháng trước. 

Chùa Kaba Aye. Trong vòng Hội nghị có một Chùa Tháp, 
tên là Chùa Kaba Aye, cất năm 1952, dé biểu duong nguyện 
vọng hòa binh Thé giới của Phật tử Mién Điện, và luôn luôn 
làm trung tâm cho H.N Kết Tập Tam Tạng kỳ thứ VI. Chùa 
này kiểu tròn, 2 lớp vách cách nhau 4 thước, trên nóc là một 
cái tháp giống như tháp Shwedagon tại Rangoon, châu vi 35 
thước, bề cao cũng 35 thước. Ngay 4 cửa vô, có thờ 4 tượng 
Phật phết vàng, lớn bằng 2 con người. Trên tường, cận nóc 
trần, thờ nhiều tượng Phật nhỏ hơn, để trên chơn qui, đúc cốt 
sắt ve ra khỏi vách. Nơi vòng trong, còn thờ một tượng Phật 
lớn bằng 4 lần tượng thờ ngay cửa vào. Chung quanh bàn 
thờ ấy, vòng theo vách có tủ chứa dày biru vật, đã tìm ra nơi 
các cô tháp hư đồ và nhiều Xá Lợi để trong hộp vàng. Cách 
mặt đất 6 thước trở lên, bên ngoài Chùa Tháp déu phết vàng, 
vàng lá thứ thiệt, như nóc Tháp Shwedagon. 


20 


@ 


Buddhas naka and, bakah Rhia lung 
bq the ae Ub, hende de Pale 
Dasa 1 do wes. ae Theme, Mel 4 
V Rh NRR fet m. the VË Donee, qe 
Tác Lomo Aun op Sada 


Bút tích của U.Win - Tổng trưởng bộ Lễ - Miến Điện. 


Thạch động Maha Pasana Guha. Cách Chùa Kaba Aye vài 
trăm thước về phái tây, là chỗ Kết Tập Tam Tạng. Hang này 
tạo ra để nhắc lại hang Sattapanmi, là nơi Đại đức Kassapa 
(Ca-Diép) triệu tập Hội Nghị Kết Tập Tam Tạng lần đầu tiên 


21 


tai Rajagaha (Vương Xá). Đứng xa xem như một hòn núi 
nhỏ, lại gân tưởng như một thành lũy kiên có, xây bằng đá 
xanh, chỗ cao, chỗ thấp, dường như công việc chưa rói. 
Dung xa dóm kj theo khoàng tróng các vó dá trén chót nüi, 
tháy có nóc nhà lop thiéc. Hang này bé dày dó 150 thuóc, bé 
ngang 120 thuóc và bé cao 25 thuóc. Huóng dóng và táy, 
mỗi hướng có 2 cửa vô, hướng bắc và nam mỗi hướng chi 
có 1 cửa. Cả thảy 6 dai môn, cao 10 thước, rộng 4 thước. Từ 
chon núi đến cửa 30 thước, sau các cửa ấy là chỗ K.T.T.T., 
bốn phía có một vách tường kiên có bằng bit-ton cốt sắt 
Ith20 bé dày, 90 thước bé dài, 40 thước bé ngang, 14 thước 
bề cao, có 6 cây cột tròn, truc kính 1 thước, cao 14 thước. 
Trên đầu không thấy nóc vì bị trần che án. Trên đầu cửa vô 
phía bắc, có một cái dai vinh dự, ve ra khỏi tường 6 thước, 
bề ngang 10 thước. Tiếp theo 2 bên dai dọc theo 2 vách phía 
đông, tây có kệ ngồi 6 cấp, bề ngang 1 thước, bằng sạn đúc, 
như giảng đường trong các trường đại học. Trên đài danh dự 
và kệ ngồi là nơi an tọa của chư Tăng. Khoảng giữa hai hàng 
cột, đất lót gạch bông, là chỗ cư hội của thiện nam, tín nữ. 
Sau vách phía bắc còn một tòa lầu ba từng, dài 35 thước, 
rộng 12 thước, cao 17 thước, nóc bằng, nói liền với hành 
lang, rộng 2 thước, chạy chung quanh nóc nhà lợp thiếc (chỗ 
K.T.T.T.). Dọc theo hành lang có nhiều động đá nhỏ, dé làm 
chỗ tham thiền cho Chư Tăng. Mỗi từng lầu đều có phòng 
tắm, phòng tiêu kiêm thời. Nơi góc hướng tây có một câu 
thang đúc sạn và một cầu thang điền. 


Trong chỗ Hội nghị, vách tường sơn màu xanh da trời, xa xa 
có lỗ hơi, nhìn như cái bông tròn 24 cánh, tượng trương Bánh 
Xe Pháp. Giữa lỗ hơi có quạt điển hút gió mát vô, trên có 
khoảng trống cho gió nóng bay ra. Doc theo các khoảng 


22 


trống ấy có gắn dèn êng (néon) nối liền nhau, như chạy chỉ 
xanh trên tran. Ban đêm, đèn roi từ dưới chon lên ngọn núi, 
làm cho thạch động được thấy rõ như ban ngày. 

Thật là một kiến trúc vĩ đại, khác thường và kiên có sáu đại 
môn, sáu cột nhà, sáu cấp cho chư Tăng ngồi và nhiều bội số 
khác (multiple de 6) của con số 6 như Xa Pháp 24 cánh, 108 
cái đồng la v.v... mà ít ai để ý, đều ám chỉ kỳ thứ sáu của 
H.N.K.T.T.T. 

Có sáu cây Đại Kỳ Phật giáo và nhiều cờ nhỏ phất phơ trên 
chót đảnh. Chung quanh chơn núi có 108 cái đồng la, trực 
kính 8 tắc, trên mặt có đúc hình Bánh Xe Pháp, tượng trưng 
cho 12 nhân duyên (kê xuôi từ Vô Minh... tới Lão, Tử, là 
Luân Hồi; ké ngược là bẻ gãy từ cây căm, cho đến diệt tận 
Vô Minh, là Niết-Bàn). Khách thập phương tự do muốn đánh 
đồng la, cứ đánh. 108 cái chuông này tiêu biểu cho 108 loại 
phiền não ái duc, mà người đến đây đều mong nếm được 
hương vị Phật giáo, dé rửa sach bon tràn nho, cầu mau giải 
thoát khỏi nẻo luân hói thống khó. 

Tang đường. Cách thạch động 150 thước, nơi phía nam, 
là 4 gian nhà, 2 từng lầu, bề dài 64 thước, bề ngang 12 thước. 
Hai gian cách nhau một đường lộ trải đá rộng 20 thước, hai 
nhà lầu cất xa nhau, hai tòa khác cất dính theo hình thước 
nách (En équerre) vua ngã ba đường. Mỗi gian nhà có họa 
đỗ chỉ sáu chỗ Kết Tập Tam Tạng. 120 phòng đâu lưng, hai 
hành lang 2 thước giáp vòng chung, chặng giữa có 2 thanh 
đúc, mỗi đầu cũng có 2 thanh đúc và phòng tiêu, phòng tắm. 
Trong mỗi phòng có 2 giường, có đèn điện, quạt máy. Bốn 
gian nhà chứa được 2.500 vi Tỳ Khưu, ngoài ra còn có phòng 
văn, phòng nhóm của ban Tổ chức cho hai phái xuất gia và 


23 


tại gia, phòng xuất bản tạp chí, máy in và phòng nhiếp ảnh, 
chớp bóng. 

Trai đường. Sau bên gian này còn một ngôi nhà khác, 
cũng 2 từng lầu 30x20 và một gian nhà trệt 60x12 để làm nơi 
trai tăng. Trong nhà trệt gần cửa cái có thờ 80 tượng sơn son 
phết vàng, tượng trưng cho 80 vị đại A-la-hán, đệ tử kế cận 
của Đức Thế Tôn khi xưa. Từ các Tăng đường đến Trai 
đường có nhà cầu lợp thiếc, dé cho chư Tăng qua lại khỏi 
mưa năng. 

Chỗ làm việc. Hai bên cửa đông, có hai gian nhà một từng, 

để làm văn phòng cho trường đại học, sắp mở sau khi 
H.N.K.T.T.T. bế mạc (Tăng đường hiện giờ sẽ làm nội trú 
cho sinh viên, là các vị Tỳ Khưu trong hoàn cầu, đến học 
Pali và Tam Tạng). Chung quang Tăng đường còn 30 gian 
nhà tạm 30x18 cao cáng, lop thiéc, dé làm tru só tam cho 
Hồng Thập Tự, sở Chữa lửa, sở Kiến thiết, bộ Thông tin, bộ 
Ngoại giao, sở Tân đáo, sở Cảnh sát, sở Hiến binh, chỗ đãi 
khách, kho thực phám, nhà bép và nhà duc mua náng cho tín 
dó. Nhon vién cüa các bó, các só nói trén có phán su cho tin 
tức, lo giấy tờ thông hành cho các phái đoàn, gin giữ trật tự 
an ninh và săn sóc bịnh nhân. 
Nơi cửa vào trai đường có sở Giao thông quản xuất 20 xe 
Cars mới tinh hảo và nhiều xe mui kiến của các quan cho 
mượn, túc trực ngày đêm để đưa rước chư Tăng và khách 
của các Ngài lên xuống từ chỗ K.T.T.T. đến Rangoon. Ông 
tổng thơ ký có lòng trong sạch cấp cho Đại đức Bửu Chơn 
một cỗ xe riêng dé Ngài tùy sử dụng. Toàn thé nhơn viên đều 
hết lòng lo tròn phận sự. Công việc bê bên phai an, nghi tai 
chỗ. Coi bộ họ rất mệt nhọc, nhưng vẫn vui vẻ niềm nở, ân 
cần tiếp rước và làm vừa lòng các phái đoàn. 


24 


Công việc đương làm. Trước Chùa Kaba Aye, hai bên dai 
môn có hai ngôi nhà một từng vừa cất xong nhưng chưa sử 
dụng. Đương cất một tháp dé tham thiền, giữa một ao hò 
rộng lớn, một gian nhà lầu làm hợp tác xã, nhiều nên móng 
đương dó bích-ton..., đặt ống công, trông cây, "trồng cỏ, 
tráng đường. Tuy là tip iy lễ, nhưng sở Kiến trúc vẫn tiếp tục 
làm các công việc, không cho gián đoạn. Đại học đường 
chưa chánh thức mở cửa, nhưng đã tạm dạy trong một gian 
nhà cao cing, bằng cây, lợp ngói. Nghe như công việc kiến 
trúc đã làm rồi, chỉ mới được nửa phần của chương trình, và 
đã xài hết 200 triệu roupies (1.500 triệu bạc V.N). 


Đây nói về ba ngày lễ khai mạc H.N.K.T.T.T. từ 17 tới 19 
tháng 5 năm 1954 nhằm ngày vía Giáng Sanh, Thành Đạo 
và Nhập Niết-Bàn của Phật Tổ Thích Ca, đúng năm 2.498 
của Phật lịch Nguyên Thủy. 


Ngày 17-5-1954. Sóm mai 9 giờ, quan Thủ tướng U-Nu 
mời các phái đoàn dự lễ trai tăng cho 2.500 vị Tỳ Khưu tại 
Chùa Tháp Shwedagong. Nơi trai tăng là một cái nhà tạm 
lợp lá, lót ván, cất trên một khoảng đất trống, gần chưn tháp. 
Vì nông cao, đất hẹp, nên nhà tạm chỉ vừa đủ chứa 2.500 nhà 
sư và các phái đoàn, còn người bên xứ phải nhường chỗ đứng 
và quì phía ngoài. Vật thực để trong những hộp bằng 
aluminium, được khiêng lên trước, quan Thủ tướng lên sau 
với một sĩ quan hầu cận. Xe đến tận nác thang, từ đường lộ 
ngài lột giày leo thang như các tín đồ, đến nơi ngài và vị sĩ 
quan vào guli lay chư Tăng ba lay, trở ra trước nhà trai tang 
làm lễ chào cờ, có binh lính dàn hau và trói quốc thiéu. Kong 
rồi, ngài đi vào lạy ba lạy nữa và xin thọ giới. Xin giới xong 
có một ông quan đứng lại tại micro đọc bài dâng vật thực. 
Chư Tăng thọ rồi đọc kinh cầu chúc cho thí chủ, dứt câu kinh 


25 


toàn thể người dự lễ dong thanh hê to ba tiếng “lành thay” 
(không có đọc kinh hôi hướng). Cuộc lé đã châm dứt. 


Các phái đoàn trở về lo cơm nước, chờ đúng I1 giờ xe rước 
đi dự lễ khai mạc H.N.K.T.T.T. Đúng 12 giờ chư Tăng và 
quan khách đều có mặt trong hang Maha Pusana Guha. Trên 
10.000 vị Tỳ Khưu có mặt tại Kapa Aye, nhưng chỉ có 2.500 
vị được thỉnh vào dự lễ, trong ấy có hai nhà Sư V.N. là D.D. 
Bửu Chơn và Hộ Giác. Trên 200.000 người đến Kapa Aye, 
phần đông là người bên xứ, chỉ có các sứ thần, quan khách 
và phái đoàn độ 2.000 người vào dự lễ, trong ấy có 7 đại diện 
phái Bảo Thủ V.N. (2 thiện nam: Nguyễn Văn Mẫn, Nguyễn 
Văn Hiếu; 5 tín nữ: Đoàn Thị Liên, Huỳnh Thị Kỳ, Huỳnh 
Thị Có, Khấu Thị Giàu và cô diệu Trần Thị Thọ). 

Đúng 12 giờ 12 phút, (là một giờ có ý nghĩa thế nào mà tôi 
không có dịp hỏi nơi các vị cao Tăng) trong hang Maha 
Pusana Guha, sáu tiếng chuông khởi ngân vang đội, phá tan 
không khí lặng lẽ của 4.500 Tăng và tục, đương nghiêm 
trang chờ đợi cái giờ cu hội chánh thức của bao nhiêu tâm 
hồn ngưỡng mộ Phật Pháp, từ bốn phương trời tìm gặp nhau 
nơi đây, để biểu dương tinh thần đoàn kết trong một giáo lý 
duy nhứt của Dang Cha Chung. Cũng trong giờ phút ay, bên 
ngoài có đại bác ban bêng lên hu không sáu lá cờ Phật giáo, 
nhờ sáu cây dù nâng đỡ giữa lừng, để mặc tình gió lôi cuốn 
trong bao la Thế giới của hàng Chư Thiên trong các cõi Trời. 
Báo hiệu vừa dứt, một vị Thượng Tọa đứng trên đài hướng 
bắc tuyên bó bằng tiếng Pali và tiếng Miễn Điện: “Giờ này 
là giờ khai mạc Hội Nghị Kết Tập Tam Tạng lần thứ Sáu, 
nham bữa trăng tròn tháng Wesak, năm thứ 2.498 từ khi Đức 
Từ Phụ Giáo Chủ Gotama nhập Niết-Bàn”. Một vị Thượng 
Tọa thứ nhì, cao hạ nhứt trong 2.500 vị Tỳ Khưu trong Hội 


26 


nghi, dung lên đề cử Đại đức Giáo Tông (vua Sai) Miến Điện 
là Ngài Abhidhaja Maharathaguru Bhaddanta Revata làm 
Chủ Toa Hội nghị. Toàn thé chu Tăng chấp thuận bằng cách 
nin thinh, Dai đức Chủ Toa được thỉnh lên Pháp tọa, giữa 
trung đài hướng bắc. Trên hai hang ghé thấp, hai bên Pháp 
tọa có 9 vị Trưởng Lão ngồi hau, nơi cấp ba có 10 vị Tăng 
Trưởng, toàn là bậc đại thiện hữu trí thức trong Tăng già. 
Đèn rọi từ phía nam (của sở chớp bóng) phựt chiếu ngay đài 
hướng bắc, giờ phút uy nghiêm, cảm động, Đại đức Chủ Tọa 
ngôi trên ngai vàng và chư Tăng trong Ban Chấp Sự từ cao 
dòm xuống với vẻ hiền lành, hoan hy, dường như đương ban 
bố phước huệ của các Ngài đã vun bồi trong cả đời tu học, 
cho toàn thể đại diện Phát tử hoàn cầu, từ dưới đất mọp lạy 
lên, để rước lấy nguồn hạnh phúc tươi nhuận hầu đem về 
chia sớt lại cho các bạn đồng đạo trong xứ mình. Đại đức 
Bhaddanta Pandita, một vị Trưởng Lão trong Ban Chấp Sự, 
đứng lên ca tụng Hội nghị bằng tiếng Pali, và nhắn mạnh 
rằng tánh cách Hội nghị này khác hơn năm kỳ Hội nghị 
trước, là bởi do nơi nguyện vọng tha thiết và sự ủng hộ nhiệt 
thành, cháng những của dân chúng Miến Điện, mà lại là của 
toàn thé Phát tử các xứ yêu chuộng Đạo Giáo tối có của Đức 
Từ Phụ Gotama. Kế đó một đại diện phái Tại gia ông U 
Saing Kyaw, bước ra danh lễ ba lay, đọc bai ca tung ân đức 
Tăng Bảo, rồi cùng thiện nam, tín nữ bái chào thêm ba lạy 
nữa. “Tiếp theo, ông Tổng Trưởng bộ LŠ U Win đứng ra dành 
lễ, rồi đọc một bài diễn văn về lịch sử của các kỳ Hội Nghị 
Kết Tập Tam Tạng thứ nhất đến thứ năm, ca tụng ân đức của 
chư vị Thánh Tăng, nhứt là Đại đức Kassapa (Ca- -Diép), có 
công sắp Phật ngôn ra ba Tạng, mỗi Tang có máy pháp món, 
mói pháp món có máy tiếng, khiến cho các nhà Sư truy lạc 
phá giới hậu lai không thé canh cải sửa đổi lời di huấn của 


27 


Đức Thế Tôn được. Và nhờ niêm luật đó, trong thời đại sau, 
mỗi khi có bọn ký sanh dắt dẫn tín đồ sai đường lạc nẻo, chư 
Tăng có thé Kết Tập Tam Tang lại dé sing hưng Phật giáo. 
Sau rốt ông Tổng Trưởng bộ Lễ ca tụng công đức chư Tăng 
đã hết lòng phụng sự Phật Pháp, nên kỳ Hội nghị thứ Sáu 
này được thành tựu mỹ mãn. Ông lay chư Tăng dé tỏ lòng 
biết ơn các Ngài. Cũng từ trong nhóm Cư Sĩ, ông Tổng 
Thống Ba U bước ra đảnh lễ chư Tăng, và nhân danh của các 
tín đồ nhiệt thành vì đạo của các xứ chịu ảnh hưởng Phật 
giáo Nguyên Thủy, đã triệu thỉnh chư Tăng hoan lâm gia 
nhập Hội nghị hôm nay, tỏ lòng cung kính bái tạ các Ngài. 
Rồi ông sơ lược nhắc lại lịch sử tín ngưỡng của nhơn loại từ 
thời thượng có. Xưa kia, vi sợ tai ách do hiện tượng thiên 
nhiên đem lại, người ta đặt ra đủ loại thần thánh, dé thờ cúng 
mong được giải thoát những nguy biến của vũ trụ. Cho đến 
khi Phật Tổ ra đời giáo hóa, người ta mới thức tỉnh, biết rằng 
không thể mong cầu nơi các vị thần linh ấy, mà được giải 
thoát những thông khổ ở đời. Trái lại, phải nương nhờ nơi 
Tam bảo, mới được hạnh phúc yên vui vĩnh viễn. Chúng ta 
có phận sự hộ trì Tam bảo cho được trường tồn hưng thịnh, 
bang chang vậy Phật Pháp sẽ bi suy vong, nếu dé Phật Pháp 
lu lờ, chúng ta chớ mong giải thoát khỏi vòng đau khổ. Muốn 
cho nền đạo giáo cao quí của Đức Thé Tôn được thanh dat, 
toàn thé tín đồ phải hết lòng phụng sự ngôi Tam bảo. Trong 
thời kỳ nước Miến Điện bị ngoại quốc đô hộ, Phật giáo suýt 
chinh nghiêng hư đồ, vì dân chúng khi ấy không đủ khả năng 
chống chỏi. Đến khi xứ Miến Điện được hoàn toàn độc lập, 
Chánh phủ liền bắt tay vào công việc trùng tu Chùa Tháp và 
phán khởi dân chúng lập ra các hội Phật học dé nâng đỡ chu 
Tăng, lần lần tới ngày nay mới hiệp tác cùng Phật tử tứ 
phương tổ chức được Hội Nghị Kết Tập Tam Tạng này. Sự 


28 


hy sinh của chúng ta, hôm nay đã đem lại kết quả vô cùng 
tốt đẹp, chăng những có lợi ích riêng cho chúng ta, mà còn 
có ảnh hưởng lớn lao cho nền hòa bình Thế giới. Sau khi dut 
lời, ông Tổng Thống đảnh lễ bước lui, nhường chỗ cho ông 
Tổng Trưởng Tu Pháp U Thwin qui lay, rồi nhon danh Phó 
Chủ tịch Hội Nghị Kết Tập Tam Tạng, đọc bài tán dương 
Tam bảo và xin thay mặt cho Chánh phủ Miễn Điện, hứa 
lãnh trách nhiệm. đối với chỗ ở, vật thực, y phục và thuốc 
men, cũng như về các vật cần thiết khác trong thời hạn hai 
năm kết tập đến ngày chư Tăng trở về quê quán. Ông còn 
yêu cầu chư Tăng dé ý xem xét các phan tử truy lạc đương 
ân núp theo Tăng già, làm thương tên Phật Pháp và đề nghị 
phương pháp diệt trừ bọn ký sanh â Ấy. Ông hứa sẽ dùng uy 
quyên của Chánh phủ ban cho ông để trừng trị thắng tay bọn 
phá hoại Phật Pháp, dé bảo tồn ngôi Tam bảo, hàu hoằng 
khai Chánh Pháp cùng khắp năm châu bón bién, cho nhơn 
loại hưởng nhờ. Kế tiếp, đại diện của các vi Giáo Tông (vua 
Sãi), các bậc Đế Vương, các Chánh phủ của những xứ được 
mời dự Hội nghị, đứng ra đảnh lễ, đọc thông điệp tán dương 
và cầu chúc cho lễ Kết Tập Tam Tạng được thành tựu như ý 
nguyện của Phật tử trên hoàn cầu và đem lại hạnh phúc hòa 
bình cho nhơn loại. Cuộc chúc từ kéo dài lối một giờ, rồi tạm 
ngưng dé nối tiếp trong hai ngày sau, y theo chương trình đã 
định. Đại đức Agga Maha Pandita Bhaddanta Tridasabha 
đứng trên đài, nhơn danh H.N.K.T.T.T., đọc một bài đáp lại 
những lời chúc từ của các thông điệp nói trên. Đại đức Chủ 
Tọa cũng tỏ lời cám ơn các vị giáo tông băng tiếng Pali và 
các Chánh phủ bằng tiếng Miến Điện. 


29 


Cuộc lễ chấm dứt hồi 2 giờ 30 phút. Chư Tăng được thỉnh ra 
hai từng lầu phía sau chỗ Hội nghị giải lao, còn quan khách 
được mời ra nhà hàng nơi cửa Đông dùng cơm trưa. 

Đúng 3 giờ 30, chư Tăng tái họp lại, khai diễn chánh thức 
công việc Kết Tập Tam Tạng. Cũng 6 tiếng chuông và 6 
tiếng đại bác mở đầu như lúc khai mạc. Đây là phần việc của 
chư Tăng, thiện nam, tín nữ được phép vào dự thính, nhưng 
vào nơi trong phải nghiêm trang yên lặng và phải ngồi cho 
mãn giờ mới được ra. Tiếng báo hiệu vừa dứt, Đại đức Chủ 
Toa từ trên ngai vàng tuyên bó rằng: Y theo cách thức Kết 
Tập Tam Tạng của Đại đức Ca- -Diép làn dàu tién, Hói nghi 
kỳ thứ Sáu này phải chọn hai vị Trưởng Lão vận đáp phân 
minh, cho biết do nơi đâu và tại xứ nào, Đức Thế Tôn đã ban 
hành các điều luật răn cắm trong Tạng Luật. Vậy xin đề nghị 
Đại đức Agga Mahapandita Bhaddanta Javana làm người 
vấn  (Pucchaka) và Đại đức Tipka Kadhara 
Dhammabandagarika Bhaddanta Viccittasera là người đáp 
(Vissajjaka). Chư Tăng ưng thuận bang cách nin thinh, hai 
Đại đức này liền lên ngôi hai Pháp tọa sơn son phet vang, 
hai bên ngài Chủ Toa. Rồi ông Pucchaka bắt đầu hỏi: “Vì 
nguyên do nào và tại nơi đâu Đức Thế Tôn ban hành điều 
luật Parajika (I) thứ nhut, trong tạng Vinaya Pitaka nói về 
phạm hạnh của các thầy tỳ khưu?” Ông đáp, tay cam quạt 
màu ngà, tượng trưng tợ như cây quạt của Đại đức Shin 
Maha Kathapa trong kỳ kết tập thứ nhút, trả lời rằng: “Đức 
Thế Tôn chế ngự điều luật thứ nhứt ấy tại thành Vesali, vì 
bởi thầy tỳ khưu Ashin Thutem, con của một nhà triệu phú 
đã thé lộ hạnh kiểm xấu xa”. Mười vị Tăng trưởng ngồi cáp 
dưới đồng rập nhau lập lại câu trả lời nói trên cho chư Tăng 
nghe. 2.500 vị Tỳ Khưu trong Hội nghi đồng đọc lại một lượt 


30 


điều luật thứ nhứt Parajika sikkha (là điều học về Bất cộng 
trụ). Kong rồi, toàn thé chư Tăng doc ba làn Sadhu (lành 
thay). Tiếp theo, chuông và còi rộ lên thói vang ran, hưởng 
ứng ba tiếng lành thay của chư Tăng. 

Một vị Trưởng Lão tuyên bố: Buổi kết tập đầu tiên đã kết 
thúc. Liền đó các thính giả đi ra dé chó cho toàn thé chư Tăng 
có mặt tại Kaba Aye vào hiệp với 2.500 vị Tỳ Khưu trong 
Hội nghị làm lễ Uposatha (Phát 10), vì ngày hôm nay nhằm 
ngày tụng giới bổn của Tăng chúng. 


Về bên phái đoàn cư sĩ, ngày lễ đầu tiên này chấm dút, sau 
buổi tiệc long trọng của ông Đô Trưởng Ragoon, thết đãi tại 
thị sảnh, có ngũ âm và múa ram giúp vui tới đêm mới mãn. 

Ngày 18-5-1954. Trong Phật giáo có một việc lạ, mà ai ai 
cũng đề ý ý nhưng không thé hiểu được: Mỗi khi có lễ lớn thì 
trời chuyên mưa, nhằm mùa mưa thì mưa tầm tã, nhằm mùa 
năng thì trời vần vũ, mưa to. Các kỳ rước Xá Lợi ở Saigon 
và cung nghinh Xá Lợi đến các Chùa đều có vậy; dường như 
mưa để rửa trược khi nơi vùng có đại lễ, hoặc cho quang 
cảnh mát mẻ, giúp cho người mộ đạo vui thích trong phước 
lành. 


Hôm qua, trước giờ H.N.K.T.T.T. trời mưa xối xả, cho đến 
giờ khai mạc chỉ còn mưa tro rỉ rả. Cây cỏ, chùa chiền, đền 
đài, trong ngoài chỗ Hội nghị đều được thợ trời rửa sạch bụi 
cát do cả ngàn xe hơi tới lui tấp nập trong máy ngày truóc. 
Bao nhiêu do ué trên mặt đất được nước cuốn ra khỏi vùng 
Thánh địa. Nếu cho đó là một sự tình cờ do hiện tượng vũ 
trụ đem lại, sự tình cờ này có lẽ cũng tùy thuộc nơi tâm lành 
của khối người trong sạch với đạo lành của dáng Trọn Lành 
duy nhất trong thé gian vậy. 


3i 


Hôm nay, ngày thứ nhì, trời quang mây tạnh, và nhờ bên 
trong có nhiều chỗ rộng, ban Tô chức cho thính giả vào thêm 
1.500 người nữa, thành ra trong hang kết tập có cả 6.000 
người: 2.500 vị Tỳ Khưu và 3.500 tín đồ. Còn lại gần 
200.000 người ở ngoài, lớp đi chung quanh đua nhau đánh 
108 cai đồng la, cầu cho phiền não mau tận diệt do duyên 
lành cấu tạo hôm nay; lớp vào chiêm bái trong Chùa Hòa 
Bình Kaba Aye, lớp thì lóng nghe trước các ống loa các lời 
tuyên bố của chư Tăng, cùng những bài chúc từ của đại diện 
các xứ bên trong. Phái đoàn V.N. hôm nay đến trễ 10 phút 
vì bận lo đi lãnh bạc nơi ngân hàng. Tuy đến trễ, nhưng được 
vô thong thả, nhờ mỗi người có treo trước ngực một thẻ ngà, 
biểu hiệu của khách ngoại quốc, một biểu hiệu đơn giản, 
nhưng rat linh nghiệm đi tới đâu cũng được nhường chỗ, cho 
đến giữa thành phố cũng được người ta niềm nở chỉ chọc 
đường đi nước bước. Vì đến trễ mà có một bà tín nữ không 
quen vừa đi vừa chạy, cũng không quen di chân không trên 
lộ trái dá, bá căng vào vật chi mà phải trầy chân đồ máu, lại 
bị trật gân sưng cing, tối về nóng lạnh. 

Hôm nay, buổi lễ khởi hành đúng 12 giờ. Cũng như bữa dau, 
dứt tiếng chuông còi, một vị Đại đức đứng ra tuyên bố Hội 
nghị khai mạc ngày thứ nhì. Ông Thủ tướng U Nu bước ra 
đảnh lễ chư Tăng và đọc một bài diễn văn ca tụng các Hội 
Nghị K.T.T.T. đầu tiên, giải thích nguyện vọng và mục đích 
của cuộc Hội nghị kỳ sáu này, Phật tử đều muốn cho Phật 
Pháp được gin giữ nguyên ven theo Phật ngón lưu truyền. 
Công trinh vĩ đại này thành tựu được chỉ nhờ sự có gang của 
Tăng già và tín đồ. Ông Thủ tướng nhân danh dân tộc Miến 
Điện cầu chư Tăng làm tròn nhiệm vụ cao cả này, y theo tinh 
thần và thủ tục của chư vị A-la-hán xưa kia. Kế tiếp, các vi 


32 


Đại đức, trưởng phái đoàn mỗi xứ và đại diện các Chánh phủ 
luân phiên đọc bài chúc từ. Khi đọc chúc từ các nhà Sư đứng 
trên bảo đài, còn bên cư sĩ thì đứng dưới đất. Cũng như hôm 
qua, mỗi lần có đọc diễn văn, mỗi chớp đèn chụp ảnh quay 
phim. 

Đúng 2 giờ 30, tam ngưng, Dai đức Agga Mahapandita 
Bhaddanta Indasabha đứng lên đáp lời cùng diễn giả. Dứt lời 
chuông và còi reo lên cham dứt buổi lễ. 


Đến 3 giờ 30, chư Tăng họp lại Kết Tập Tam Tạng. Hôm 
nay ông vân (Puccaka) hỏi ông đáp (Vissajjaka) vé điều học 
thứ nhì và thứ ba của giới Bất cộng trụ (Parajika). Mười vi 
Trưởng Lão đọc lại hai câu đáp, 2.500 vị Tỳ Khưu đọc trọn 
điều học thứ nhì và thứ ba dứt lời, toàn thé Hội nghi hoan hô 
bằng ba tiếng “Lành thay”. 


Buổi kết tập thứ nhì của Hội nghị thứ sáu cham dứt đúng 5 
giờ 30. 

Khi ra khỏi Hội nghị lúc 2 giờ 30, các phái đoàn được mời 
ra nhà hàng dự tiệc xế chiều. Ra đến nơi gặp 3 bà tín nữ 
Huỳnh Thị Có, Khấu Thị Giàu, và cô diệu Trần Thi Tho 
đứng trước bộ Ngoại giao với vẻ mặt buồn xo và bí xị. Ba bà 
từ Bangkok đến từ 12 giờ trưa với Đại đức Hộ Giác, được 
ban tiếp tân rước ngay vê chỗ Hội nghị, chờ các phái đoàn 
dự lễ rồi về nơi cư trú tại Rangoon một lượt, bởi giờ đó khách 
ngoại quốc đều ở trong hang Kết Tập Tam Tạng. Riêng mình 
Sư Hộ Giác được đưa thắng đến Tăng đường, nơi phòng của 
Đại đức Bửu Chơn đã ký chú sẵn cho Ngài. Sư Thông Kham 
cũng từ Bangkok đến một lượt với Sư Hộ Giác, Ngài cũng 
được đưa đến Tăng đường, theo phái đoàn Lào bởi Ngài từ 


33 


Vientiane đến, nhưng cũng ở chung một gian nhà với phái 
đoàn V.N. 


Chiều lại được đưa đến một nhà hàng lớn nhứt, dự tiệc của 
ông Tổng Trưởng Ngoại Giao thét đãi các phái đoàn. Budi 
tiệc này có tánh cách lạ lạ: đồ ăn để một nơi, khách ngôi một 
nơi, khi ráp lại ăn, mạnh ai nây đi lay đĩa, muỗng, dao, khăn 
rồi tự tiện thích món nào gấp món nay vào dĩa, rồi dem lại 
bàn ngồi ăn. Boy chỉ có phận sự đi rót nước cam, nước suối 
thôi. Xứ Phật giáo không có dùng một nhỏ rượu. Ngoài nước 
cam, xá xi, người ta uống nước lạnh trong lu, cũng không 
dùng nước trà. Các nhà Sư cũng không có nước trà hoặc 
nước nóng. Ăn rồi cũng không có diễn văn. Từ bàn này sang 
qua bàn khác, kiếm người quen nói chuyện đã rồi kéo nhau 
ra về, cũng không cần biết tới ông chủ nhà. Ông cũng bình 
dân chen lộn trong dám khách dé kiếm ăn và nói chuyện với 
bạn bè của ông. 


Ngày 19-5-1254. Ngày hôm nay là ngày thứ ba, ngày chót 
của lé khai mạc. 


Phái đoàn V.N. tính lên Kaba Aye ở trọn bữa, trước dé thám 
hai Su Hó Giác và Thóng Kham mói dén, sau dé leo lén các 
tung lâu và chót núi đá bao phủ chỗ Hội nghị. Sáng sớm, lót 
lòng rồi, quí bà dự bị trầu cau, mua sắm vật thực dâng cho 
ba Sư V.N. Quí bà giàu lòng tín ngưỡng, hay dòm ngó coi 
chư Sư thiếu thốn món chi, mua sắm không sót, nào là bàn 
chải chà răng, phán đánh răng, xà phòng, bình thủy, khăn lau 
mặt v.v... Phận cư sĩ thì lêu lêng, vô tình, không làm được 
những việc cao quí ấy. Bé trong thì khen thầm cử chỉ của quí 
bà, bé ngoài lại thắc mắc, bắt bẻ đủ điều, dé che đậy cái tệ 
của mình: “Đi chung một phái đoàn muốn làm một việc 
phước nào, dầu lớn, dầu nhỏ cũng phải toan tính với nhau, 


34 


quí bà y có tiền, muốn làm gì không cho chúng tôi hay biết”. 
Đây là ăn hiếp gió: máy bà lật dat sám hối, có biết đâu cái 
thâm tâm của bọn râu mày. 


Gặp D.D. Thông Kham vui mừng trò chuyện, thì mới hay 
Ngài nhờ ông Tông Trưởng Tư Pháp Lào, là ông Phya Kham 
Mau gởi Ngài qua Miến Điện, theo phái đoàn học sinh. Ngài 
tới Bangkok ở chờ Chánh phủ Lào gởi thêm ngân phiếu qua 
đặng mua giấy máy bay sang Rangoon, vì đi thình lình không 
kịp lấy đủ giấy tờ. Chờ hoài không được, Ngài cậy sứ thần 
Lào Bangkok, mua giùm giấy máy bay, mới qua sớm một 
lượt với D.D. Hộ Giác. 

Sư Hộ Giác nhờ ở mấy ngày ở tại Sứ quán V.N., Bangkok, 
có đi tìm học được hai Sư Tịnh Sự (Sư giáo Vĩnh Long) và 
Thiện Tâm, đương từng học tại Chùa Rakhang. Vừa đến nơi, 
Sư Hộ Giác liền bắt tay vào công việc Kết Tập Tam Tạng. 
Mặc dầu còn mệt nhọc nhưng Ngài vẫn vui lòng tham dự, 
nhon danh Phật giáo xứ V.N., cũng nhu D.D. Bửu Chơn, 
D.D. Bửu Chơn cũng lo cho D.D. Thóng Kham sang qua 
phái đoàn V.N. dé thay thé cho Ngài trở vé dưỡng binh. 


35 


D.D. Bửu Chon đang đọc diễn van tại Bai Thạch Động trong ky lễ khai mạc 
Kết Tập Tam Tạng lấn VI tại Rangoon, Miến Điện 


36 


Hội Nghị Phật giáo Thé giới Lần III Tại Rangoon - 
Mién Điện (Ngày 3 Tháng Chap D.L 1954 -2498) 

Hôm ngày 12 tháng 11 dl.1954, tôi vira được một bức điện 
văn của Hội Phật giáo Thé giới Miến Điện gửi sang dé thỉnh 
hai đại điện cho Phát giáo Nguyên Thủy V.N., đến dự Hội 
nghị Phật giáo Thế giới lần thứ ba tại Rangoon Miến Điện 
vào ngày 3 tháng chạp D.L. 1954. 
Lé có nhiên tôi phải lãnh một trách nhiệm về phần hướng 
đạo và một vị đạo hữu đã có yêu cầu trước, là ô ông Vĩnh Cơ 
có thiện chí muốn sang Miễn Điện để quan sát vê nén Phật 
giáo và chiêm bái các nơi Phật tích, tôi liền đánh điện văn 
cho ông hay, nhưng rất tiếc vì trường hợp xảy ra bất ngờ làm 
cho ông không thê nào đi được, nên một bức điện văn từ Đà 
Nẵng đánh vào dé cáo lỗi và yêu cầu xin ông Nguyễn Văn 
Hiểu đi thế, lẽ di nhiên ông Hiểu phải rang lãnh trách nhiệm 
nhưng có hơi dụ dự là vì ông đã có đi một lần rồi va lại cũng 
bị bận nhiều công việc sau khi xin giấy tờ vừa xong, thì rất 
rủi thay công việc nhà ông lại xảy ra bát ngờ mà ông không 
thé nào bỏ đi được. Thé thì tôi phải một mình một bóng lìa 
khỏi phi trường Tân Sơn Nhứt lối 7 giờ 30 ngày 30 tháng 
11dl. 1954 dé sang Mién Điện cho kịp kỳ khai mac. 


Phi cơ từ từ cất cánh trực chỉ về hướng tây gần một tiếng 
đồng hồ lại ha cánh xuống phi trường Pochentong 
Phnompenh đề cho hành khách lên xuống và trình giấy thông 
hành độ nửa tiếng đồng hồ lại cất cánh trực chỉ thủ đô Vọng 
Các (Bangkok), mãi hơn 11 giờ trưa mới tới phi trường 
Daungmaung cách thủ đô Bangkok lối 28 cây số ngàn. 


Vừa tới nơi thì thây có cậu Phôn Anh con của cụ Nguyễn 
Khoa Toàn, Đại sứ V.N. ở Vọng Các ra đón rước và cùng 


37 


luôn dịp đưa 2 bà tín nữ V.N., ở Kiêm Biên đi dự lễ Kết Tập 
Tam Tạng phần nhì mới về, sau khi trình giấy châu lưu xong 
lại được cậu Phón Anh đưa vé Sứ quán dé tạm nghi dáng xin 
chiếu khán của Tổng Lãnh Sự Miến Điện và ghi chỗ với hãng 
hàng không, công việc rất lộn xộn nhưng mọi việc đều nhờ 
Sứ quán V.N. lo xong cả, sáng hôm sau lối 6 giờ sáng lại trở 
ra phi trường dé sang Rangoon; hôm ấy hành khách rất đông 
nên mãi hơn 8 giờ 30 phi cơ mới cất cánh, gần 1 giờ trưa mới 
tới phi trường Rangoon. Vừa tới nơi thì ông U. Chaw-Seng, 
nhân viên của Hội Phật giáo Miễn Điện đến tiếp rước và lo 
giấy thông hành cho tất cả phái đoàn tới Hội nghị, xong lại 
đưa ra về Kaba Aye là chỗ để cho Hội Phật giáo Thế giới 
yên nghi và Hội nghi. Sau khi tới yên nghỉ một lúc thi có Sư 
Hộ Tông, Sư Thông Kham, Sư Hộ Giác, Sa di Thiện Hạnh 
và các bà tín nữ đã đến Rangoon trước đề dự lễ Kết Tập Tam 
Tạng phan nhì, đến thăm và trách móc sao không cho hay tin 
trước dé ra đón rước, mãi máy hôm sau cô Diệu Phước (Chùa 
Huệ Lâm) dang tùng hoc nơi ni đường Miễn Điện mới đến 
thăm tôi. 

Buổi khai mac sáng hôm 3-12-1954, đúng 8 giờ sáng thì tất 
cả 30 nước trên thế giới đều có đại diện tới tham dự đủ mặt 
nơi Đại Thạch Động, tôi nhận thấy như là: Tàu, Nhựt Bản, 
Phi Luật Tân, V.N., Tân-gia-ba, Pénang, Nam Dương quần 
đảo, Úc châu, Tích Lan, An Độ, Miễn Điện, Cao Miên, 
Xiêm, Lào, Anh, Mỹ, Pháp, Ý đại lợi, Finland, Đức, Áo, 
Hawaii v.v... 

Đúng 8 giờ 30, Tổng Thống Miến Điện vừa tới thì trống còi 
và đại bác nói lén inh ỏi dé làm biểu hiệu cho buói khai mạc 
được thêm phần long trọng, khi tiếng trống còi im lặng thì 
Đại đức Reveta Chủ tịch ban Kết Tập Tam Tạng lần thứ Sáu 


38 


bắt đầu cho tam qui và ngũ giới cho tất cả phái đoàn trên thế 
giới (trừ Tăng già ra mà thôi), kế đó bác sĩ U.Ba Tổng Thống 
xứ Mién Điện từ từ đứng dậy tới trước máy truyền thanh đọc 
một bài diễn văn dé chúc mừng cuộc lễ khai mạc và cầu chúc 
cho cuộc Hội nghị Phật giáo Thế giới sẽ đem lại nhiều sự kết 
quả tốt đẹp cho nhân loại. Kế tiếp, ông U. Chan Htoon, Tổng 
Chưởng Lý và Chánh Hội Trưởng Phật giáo Thế giới địa 
phương Miễn Điện, đọc một bài diễn văn dé chào mừng tat 
cả phái đoàn trên thế giới vì đã tốn công hao của và phải trải 
qua nhiều sự khó khăn từ phương xa ngàn dặm tới dự rất 
đông đủ và ông khiêm tốn xin thứ lỗi cho, nếu trong khi lưu 
trú có điều chi không vừa lòng đẹp ý. Rồi lần lượt đọc những 
lời chúc mừng của các vị Dé Vương và Quốc Trưởng của 
các nước trên thế giới gởi đến, sau cùng ông G.P Malala 
Sekera Hội Trưởng Hội Phật giáo Thế giới đọc một bài diễn 
văn đại ý, ké sơ qua lịch sử của Hội Phật giáo Thế giới thành 
lập đầu tiên năm 1950 tại Colombo, Tích Lan, năm 1952 Hội 
nghị tại Nhựt Bản, tới năm nay là năm 1954 lại Hội nghị tại 
xứ Miến Điện, với mục đích đem lại sự sáng tỏ nên Phật giáo 
chánh truyền còn nguyên vẹn theo Tam Tạng Pali và gây tình 
cảm bác ái dói vói tát cà người tu Phát không phân biệt tôn, 
phái, màu sắc chi cả, chỉ biết chúng ta là một khối người tu 
Phật, như con một cha. Vì Đức Phật cũng nhu dáng Cha 
Lành chung cho tất cả người tu Phật. Bác sĩ lại nhẫn manh 
thêm rằng còn hai năm nữa là 1956, là đúng thời kỳ phân 
nửa Phật Pháp 2500 kể từ khi Đức Phật nhập Niét-Ban đúng 
ngày Rằm tháng Tư. Hiện nay có hơn 550 triệu người tu Phật 
trên khắp cả Thế giới đều chuẩn bi dé làm lễ Phật nhập Niét- 
Bàn. Tôi cũng hiéu biết rằng có nhiều nơi ý kiến bất đồng vé 
ngày đản sanh và ngày nhập diệt của Đức Phật. Nhưng dầu 
sao chúng tôi cũng tự tin rang Đức Bôn Su Thích Ca Mau Ni 


39 


giáng sanh, đắc đạo và nhập diệt cũng tại trung Ấn Độ, mà 
An Độ và các nước trực tiếp về nền Phật giáo theo Ấn Độ 
cũng đều tin rằng hiện nay Phật Pháp đã qua 2498 năm, dầu 
đúng hay không chúng ta cũng nên đồng hòa hiệp nhau thống 
nhứt lại tạo cuộc lễ cho hòa hợp nhau thì càng làm cho được 
phần long trọng và chúng ta nên tin rằng Đức Phật là một 
bậc vĩ nhân, ngày sanh và diệt Ngài cũng lựa một ngày cho 
các hàng môn đệ dé nhớ, nhứt là ngày rằm thi ít ai quên váy; 
không như đạo Gia-tô hiện nay họ vẫn còn mơ hồ, phân vân 
ngày sinh nhựt của đắng Chúa Trời. Khi dứt bài diễn văn của 
bác sĩ thì vừa đúng giờ cho chư Tăng độ ngọ nên cuộc khai 
mạc tạm giải tán. 

Đúng 1 giờ thì Hội nghi lại bắt đầu tái hop vào làm việc 
để xem xét những đề nghị của các nước Phật giáo đưa tới, 
kỳ họp lần này không phải trong Đại Thạch Động nữa mà ở 
tại từng thứ nhì, trong một văn phòng rộng rãi lỗi (10mx30) 
là một Tăng đường tên Amaragoyana phía sau Đại Thạch 
Động, kỳ họp lần này có cả thảy gần 300 đại diện của thế 
giới và hơn 300 người quan sát viên (observateurs). Phần 
P.G.N.T.V.N. theo thứ tự mẫu âm D.D. Bửu Chon được sắp 
vào ngày thứ nhì để đọc diễn văn phúc trình sự hoạt động. 
Đại ý bài diễn văn nói rằng: Hiện nay nhân loại đang bị áp 
lực của tham, sân, si đè nén nặng nề, muốn chữa trị những 
chứng bịnh ấy cần phải có một phương thuốc thật hay mới 
mạnh được, không chi hơn là tất cả nhân loại nên quay về 
Phật giáo, vì Phật giáo có tánh cách không thù oán, hãm hại, 
tàn sát lẫn nhau và nên tu tập theo hạnh bó thí dé trừ bớt lòng 
tham lam, trì giới để dứt bỏ lần lòng thù oán, vì nếu mỗi 
người đều giữ giới thì còn ai mà chém giết tàn sát nhau, mà 
nếu không có chém giết sát hại thì đâu có sanh ra giặc giã 


40 


chiến tranh. Hon nữa, cần phải rang tham thiền dé trừ bớt 
lòng si mê và cho được minh tâm kiến tánh thấy rõ chơn lý 
của vạn vật đều là vô thường, khó não, vô ngã thì tự nhiên 
các bịnh tham, sân, si ấy sẽ lành mạnh, chừng ấy không cần 
nói cả Thế giới đều được hoàn toàn hạnh phúc và thái bình 
thạnh vượng. 


Trong 3 ngày Hội nghị, hội chia ra làm 4 Ủy ban dé bàn luận 
về 4 vấn đề: 


1) 


2) 


3) 


Úy ban thứ nhứt: Bàn luận vè ván đề “Giáo hóa”, Ủy 
ban này yêu cầu nên tạo thêm những trường học cho 
nhi dóng Phật tử, nén lập ra những lớp hoc ngày chúa 
nhật dé day cho học sinh am hiểu vệ Phật giáo và nếu 
có thé nên lập ra trường đại hoc vé Phật giáo tùy theo 
khả năng của mỗi trung tâm Phật giáo Thế giới địa 
phương. 

Ủy ban thứ nhì: Bàn luận về ván dé “trực tiếp VỚI Xã 
hội”, Uy ban này dẫn dụ rang: nên giúp đỡ cho xã hội 
về sự thành lập dưỡng đường, cô nhi viện, nhà riêng 
cho những người có bịnh hủi và các nơi tiếp độ sức 
khỏe cho loại thú, nên tiếp độ cho người bị tai hại về 
nạn chiến tranh hoặc bị tai hại trong lúc thừa hành 
phận sự trong các cơ xưởng trong các ngành kỹ nghệ. 
Ủy ban thứ ba: Bàn luận về vấn đề < “truyền bá giáo lý 
Phật Đà” , Ủy ban này bàn luận rất lâu và sôi nói, đại 
khái về sự thành lập trụ sở trung ương và trụ sở địa 
phương của hội dé làm việc vé sự truyền bá Phật giáo 
Thế giới và kế hoạch của sự truyền bá là: 

a) Khởi xướng về sự hành đạo trong xứ đã có Phật 

giáo. 


41 


b) Trong xứ không có Phật Pháp thì nên tiếp giúp 
công chuyện từ thiện như Ủy ban thứ nhì, thuyết 
pháp, nói đạo và tự mình phải thực hành cho đúng 
din theo chánh giáo để làm gương mẫu. 

c) Nên lập những tư thục để huấn luyện cho phái 
Tăng già và thiện tín về phương pháp và tư cách 
của các nhà đi truyền giáo cùng một khuôn khó. 

4) Ủy ban thứ tu: os luán vé ván dé “hoạt động của 
Phật giáo Thế giới”, Ủy ban này đưa ra rất nhiều đề 
nghị đại khái như là: thành lập sự đoàn kết để làm cho 
hiểu biết nhau giữa người tu Phật bất cứ là nơi nào, 
nên thay đổi nhau qua lại vé các nhà sư đi truyền giáo 
và gởi các học sinh Phật giáo đi các nơi, nên thành 
lập một hội thanh niên nam, nữ Phật giáo Quốc tế, 
nên thông dụng lá cờ Phật giáo trong các cuộc lễ nào 
có tánh cách về Phật giáo. 
Và thông dụng Phật lịch là kê từ Đức Phật nhập Niét-Bàn 
đến nay đã được 2498=1954, nên bày ra một biéu hiệu chung 
cho tất cả Phật tử. Về căn bản hoạt động của sự truyền bá 
của Phật giáo thì nên căn cứ vào Kinh-Luật của Đức Phật, 
nhut là môi người Phật tử đều giữ ngũ giới cho trong sạch, 
van đề này có 2 nhà sư Bắc tôn ở Lastonie cãi rằng như rượu 
bia hoặc rượu chát người tu Phật uống cũng được vì nó làm 
cho sự tiêu hóa dễ dàng, sau một lúc bàn luận, hội bác hắn 
lời của 2 nhà sư này, nên trao đổi nhau dé án tống những tin 
tức của Phật giáo khắp nơi va lập 1 quyền sách cho biết 
chung tất cả những ngày lễ của Phật giáo luôn có cả tam qui 
và ngũ giới theo Pali. Hon nữa, nhân danh H.P.G.T.G., xin 
kêu gọi tất cả các Chánh phủ nên ra lịnh cắm sự chế tạo và 
dùng đến bom nguyên tử, bom khinh khí và tất cả những khí 


42 


giới có tánh cách sát hại một lần thật nhiều người, vì muốn 
đem lại sự an ninh cho nhân loại. Các nhà Phật tử nên cắm 
các con em đừng cho chơi những món đồ có tánh cách sát 
hai nhu gươm, súng giả v.v...vi nó ám ảnh và khêu gợi tánh 
nết hung đữ của trẻ con. Sau khi 4 Ủy ban trên đây đề nghị 
và bàn luận xong lại đưa lên Tổng Ủy ban dé biểu quyết 
chung một lần nữa khi đã đồng chấp thuận mới được đem ra 
thi hành. 


Qua ngày thứ tư thì tất cả phái đoàn trên thế giới được đưa 
vào Đại Thạch Động đề dự kiến 500 chư Tăng Thế giới đang 
Kết Tập Tam Tạng phần nhì (2ème Session) kế đó đưa đi 
viếng các nơi Phật tích trong thủ đô Rangoon. 

Bắt đầu từ ngày thứ năm sắp lên thì Chánh phủ Miễn Điện 
có sắp đặt cả thảy 52 toa xe lửa thượng hạng để đưa tất cả 
phái đoàn đi chiêm bái các nơi Phật tích và các bảo tháp thờ 
Xá Lợi trên xứ Miến Điện như là tỉnh Mandalay là cựu Thủ 
Đô của xứ Miến và là nơi Kết Tập Tam Tạng lần thứ Năm, 
nơi này có 729 tám bia dá cám thạch chạm đủ Tam Tạng 
Pali, mỗi bia đá ấy lại được bảo tòn bằng một bảo tháp vuông 
vức 2 thước tây bề cao lối 3 thước. Những bia đá này đã tạo 
ra lối 1 thé kỷ, nên những tám bia ấy chữ vẫn còn rành ranh, 
kế đến viếng xứ Pagan cũng là 1 cựu Thủ Đô của xứ Mién, 
xứ này có một danh từ đặc biệt gọi là rừng tháp, vì tại xứ này 
có cả tháy trên 55.000 bảo tháp. Kế viếng xứ Mingun là nơi 
mà một vị Thánh Tăng đã nhập diệt hơn 3 năm, hiện nay xác 
Ngài còn quan mà vẫn không hôi thối. Lúc trở về có viếng 
một vi Thánh Tăng đương còn hiện tai, nơi xứ Kyaw-sé... 
Phương tiện phái đoàn đi chiêm bái, khi hết tàu hỏa sang tàu 
thủy, xe hơi v.v... Công việc do Chánh phủ sắp đặt hết sức 
châu đáo, mỗi nhà ga hoặc mỗi thỉnh ly dé tạm dừng khi thọ 


43 


thực hoặc giải khát thì Chánh phủ địa phương đều có sửa 
soạn trang hoàng để tiếp rước rất long trọng. Nếu khi tạm trú 
trong một đêm, thi có tô chức các cuộc múa hát bón xứ dé 
giúp vui cho phái đoàn, công việc đi chiêm bái åy mát hết ca 
9 ngày mới xong, lại đưa phái đoàn trở về Rangoon và sáng 
hôm sau là đúng ngày 18-12-1954, thì tất cả phái đoàn lần 
lượt lên đàng về xứ hoặc ai muốn sang Ấn Độ để chiêm bái 
bốn chỗ động tâm thì đi, nhưng sự tên phí thì tự mình chịu 
lay. 

Riêng phan phái đoàn P.G.N.T.V.N. còn nhiều công việc 
phải thu xếp nên tới ngày 22-12-1954 mới lên đàng về xứ... 
Nhưng trước ngày lên đường về xứ, ông Tổng Thống bộ Lễ 
Ngài U.Win tiếp P.Đ.P.G.N.T.V.N. 


Ngày 20-12-1954, P.Đ.P.G.N.T.V.N. được ông U.Win 
Tổng Trưởng bộ Lê tiếp rước nơi biệt thự Ngài rất ân cần và 
vui vẻ hỏi thăm về công việc tién hành của P.G.N.T.V.N. 
Sau khi nghe D.D. Bửu Chon thuật lại về công việc Phật giáo 
ở V.N. và vụ mất trộm Ngọc Xá Lợi độ nọ, Ngài Tổng 
Trưởng bèn cho biết rằng mới rồi ở sở Khảo có có tìm được 
một bảo tháp sụp đồ tại xứ Sandaw giáp ranh xứ Miến Điện 
và Án Độ do Đức Vua Arakan sáng tao cách đây hơn 900 
năm, trong tháp ay có nhiều Ngọc Xá Lợi của Đức Phật TÔ 
và A-la-hán, hiện giờ Chánh phủ đang giao cho ông gin giù. 
Khi nghe D.D. Bửu Chon thuật xong Ngài rất cảm động và 
xin đề nghị với Chánh phủ để hiến cho Phật giáo Việt Nam 
những Ngọc Xá Lợi của Đức Phật Tổ và A-la-hán ấy. 

Lời đề nghị của Ngài rất kết quả, qua ngày 21-12-1954 chính 
tay Ngài Tổng Trưởng viết một bức thơ và trao những Ngọc 
Xá Lợi đã kê trên cho D.D. Naga Thera (Bửu Chon), thỉnh 


44 


vé xứ hôm ngày 4-1-1955 và cuộc cung nghinh Xá Lợi đã có 
tường thuật trong sô báo Tín Điện ngày 6-1-1955. 


Nguyên văn bức thơ như vay: Buddhas’Rilics and Arahat 
Rilies presented by the Hon'ble U.Win, Minister for 
Religionus Affairs to the Ven’ble Naga There, Hear of Viet 
Nam Delegation on the 21* December, 1954, was discovered 
in the ruins of Sandaw Padoga built about 900 years ago by 
an Arakann king in Sandoway. 
Dich: Tói U.Win Tóng Truóng bó Lễ của xứ Mién Điện, 
kính tặng những viên Ngọc Xá Lợi của Đức Phật Tổ và A- 
la-hán đến D.D. Naga Thera (Bửu Chơn) trưởng phái đoàn 
Phật giáo V.N. hôm ngày 21-12-1954. Những Ngọc Xá Lợi 
này đã tìm ra được nơi một bào tháp sụp đồ, bảo tháp này đã 
tạo ra trước đây lỗi 900 năm do Đức Vua Arakann noi xứ 
Sandoway. 
Ky tén: U.Win 
Tóng Truóng bó Lé 
(Ngưỡng Quang) Mién Điện. 
Lúc vé có bảy bà tín nữ đã qua Rangoon trước dé 
chiêm bái và chờ kỳ hội nghị nên luôn dịp các bà cũng tháp 
tùng vé theo. Khi về đến Thailand trễ luôn máy chuyên phi 
cơ vì không có chỗ. Có nhiều hành khách đã ghi tên trước 
nên phải ở lại Bangkok hơn 10 ngày vì vậy mà phái đoàn 
được nhiều thì giờ rảnh rang đi chiêm bái các nơi Phật tích 
trong Thủ Đô Bangkok nhứt là viếng chùa Phật Ngọc, chùa 
Cám Thạch, tháp thờ Xá Lợi đầu tiên trên xứ Thái tại Nakol 
Pathom, chùa Preak Bat có dau chân Đức Phật Tổ cách châu 
thành Vọng Các hơn 100 cây số. Trong khi lưu trú tại Vọng 


45 


Các mọi việc đều nhờ Sứ quán V.N. lo liệu nhứt là cụ 
Nguyễn Khoa Toàn rất ân cần tiếp đãi. 

Đến ngày 4-1-1955, phái đoàn mới ghi được chỗ của hãng 
Hàng không V.N., và đáp phi co về đến phi trường T.S.N 
vào 18g30 ngày 4-1-1955. Có rất đông chư Tăng và tin đỗ 
đã chực sẵn dé đón rước và cung nghênh Xá Lợi về chùa Kỳ 
Viên. 


ĐĐ Büu Chon đang dự Hội nghị Phát Giáo Thế Giới lần IH tại Rangoon - Miến Điện 


46 


Cuộc lễ Xuất gia cho 2618 giới tử tu Sadi tại Đại Thạch Động 
trong ngày lễ Kỷ niệm 2500 năm Phat lịch tai Rangoon - Miễn 
Điện. 


47 


Đức Vua và Hoàng Hậu xứ Nápal. 


48 


Lễ Bé Mạc Kết Tập Tam Tạng Lần VI Và Lễ Kỷ Niệm 
2500 Phật Lich Tại Rangoon - Miên Điện 
Từ 22 Đến 27-5-1956 


Lối 1 giờ trưa ngày 18 tháng 4 dl, một số đông chư Tăng, 
thiện nam, tín nữ Chùa Kỳ Viên đã tập hợp tại chùa để đưa 
chúng tôi ra phi trường T.S.N. Đi theo tôi có Ô. Nghiêm 
Xuân Thiện chủ nhiệm tờ báo Thời Luận, gần 14 giờ phi cơ 
mới cất cánh, hơn nửa giờ thì lại đáp xuống phi trường P.P, 
chư thiện tín Nam Vang đã chờ sẵn dé đón chào chúng tôi; 
sau khi hành khách lên xuống xong thì con chim sát lai cát 
cánh bay thăng vé thủ đô Vọng Các, gần 5 giờ mới đến phi 
trường Daung Maung (Thái). Khi vừa xuống phi cơ thì đã có 
các nhân viên của tòa Sứ quán Việt Nam ở Bangkok ra đón 
rước chúng tôi và rước về nghỉ tạm tại Thủ Đô Vọng Các 
trong một hôm. 

Sáng hôm sau khi độ ngọ trai tại Sứ quán xong lại phải trở 
ra phi trường Daung Maung để sang Rangoon cho kịp 
chuyến tàu của hãng hàng không U.B.A. sé cát cánh 1 giờ 
rưỡi trưa. Sau gần 4 giờ mới đến phi trường Rangoon, khi 
trình giấy thông hành xong chúng tôi cùng vé trụ sở của Hội 
Phật giáo tại Kaba Aye (chỗ Hội nghị). 

Nghỉ được vài hôm cho có sức khỏe, đúng ngày 22-4- 
1956 thì bắt đầu khai mạc cuộc lễ Kết Tập Tam Tạng phần 
chót, mỗi ngày 500 vị chư Tăng của thế giới phải đến để 
cộng sự đều vào Đại Thạch Động sớm mai từ 8 giờ cho đến 
10 giờ rưỡi, chiều từ 1 giờ cho đến 4g30 mới nghỉ. Làm luôn 
nhu vậy cho đến ngày 22 tháng 5 dl là đúng ngày khởi hành 
cuộc lễ bế mạc, nhưng sự kết tập vẫn tiếp tục làm luôn cho 
đến đúng ngày 24-5-1956 là ngày rằm mới mãn. 


49 


Cuộc lễ này khởi hành từ ngày 22 cho đến 27-5-1956, duói 
quyền Chủ Tọa của Tổng Thống và Thủ Tướng Miến Điện, 
vé chư Tăng thi 2.500 vị trên khắp Thế giới được thỉnh đến 
dé dự lễ, ngoài ra còn những người đi xem trên 2 triệu, có tất 
cả các sứ thần của các nước đến dự, tất cả các xe cộ đều phải 
đi có một chiều nhưng vậy mà trong ngày 23, 24 trong một 
khoảng đường độ 5 cây số có tới 4.500 chiếc xe phải bò từ 
từ đến 3 tiếng đồng hồ mới đến chỗ dự lễ, còn người vì chờ 
lâu nên xuống đi bộ có hơn 90.000 người trong khoảng 
đường ấy. 

Về chương trình rất dài không thé kế hết được chỉ ké so 
những điểm quan trọng vậy thôi. Chánh phủ cho lập 4 dưỡng 
đường và 4 nhà thí cơm nước để săn sóc và trợ giúp cho 
những người tứ phương đến xem lễ. Trong mỗi ngày có 
10.000 người đến ăn uống khỏi phải tốn kém chỉ, có tất cả 6 
nhà múa hát để giüp vui trong cuộc lé và có láp tam các só 
như: Bưu Điện, Thông Tin, Cảnh Sát, Y Tế, Sở Tân Đảo và 
1 đại đội quân lính để lo hầu hạ và dâng cúng vật thực đến 
chư Tăng, Chánh phủ cũng cho triển lãm các vật có tích về 
Phật giáo và các kỹ nghệ, thổ sản trong xứ cho công chúng 
xem. 

Trong khi hành lễ các đại diện trên thế giới đều có đọc một 
bài diễn văn dé chúc mừng cuộc lễ, phái đoàn V.N. cũng có 
đọc một bài chúc mừng bằng Anh ngữ do D.D. Bửu Chon 
đại diện cho V.N. đọc trước máy phóng thanh xong, nhà báo 
The Burman có xin để đăng tải. Chánh phủ ra lệnh ân xá cho 
tất cả tội nhân trên toàn xứ Mién như người bị án tử hình thi 
được hạ xuống còn chung thân khổ sai, người nào bị từ 1 
tháng đến 2 năm được giảm 6 tháng, từ 2 năm tới 10 năm 
được giảm 2 năm, từ 10 năm sắp lên được giảm một phần 


50 


ba. Như thé rất nhiều người được trả tự do vì đã mãn hạn, só 
tói nhán cón lai thi cho nghi luón trong 3 ngày lé... Vé chu 
Táng tu theo Phát giáo Nguyén Thüy dén du lé thi tháy có 
Thailand, Viét Nam, Cao Mién, Lào, Nhut, Tàu, Tích Lan, 
An Độ, Népal, Assam, Úc Châu và Đức. Ngoài ra, cũng có 
mời một số chư Tăng phái Bắc Tông đến dự. Các đại diện 
Sứ quán của thế giới ở trên đất Mién đều có mặt tại Đại 
Thạch Động để dự lễ, riêng phần Chánh phủ Thái Lan do 
một vị Đại tá đại diện đem theo lễ vật như là: tam y, quả bát, 
quạt và 10 cái dém (tái) đều có khắc chữ của Chánh phủ Thái 
Lan xin dâng cho các vị trưởng phái đoàn đã ké trên dé làm 
kỷ niệm. Trong số ấy V.N. cũng được lãnh một phần danh 
dự do D.D. Bửu Chon thọ lãnh đem về chùa Kỳ Viên. 

Trong 3 ngày chót là từ 25 đến 27-5, chính tay Tổng 
Thống và tất cả quan chức cao cấp Miến đều có mặt tại 
Thạch Động để dâng Tam Tạng, cấp bằng trong cuộc Kết 
Tập Tam Tạng các món vật dụng cho tất cả 2.500 vị Ty Khưu 
đã cộng sự trong 2 năm trường. 


Về chi phí trong cuộc lễ, Hội Phật giáo đã dự trù một số tiền 
lối 2 triệu 300 ngàn đồng rupies (gần 300 triệu đồng xứ ta) 
kể sơ về sở tên trai tăng trong | ngày hết 10.000 rupies (gàn 
80 ngàn đồng xứ ta) vé nước giải lao trong buổi chiều hết 
1.250 rupies (hơn 100.000 ngàn đồng xứ ta) ton phí như thé 
luôn trong 6 ngày đại lễ. Nhân trong dịp lễ ấy, bà Thủ tướng 
U.Nu có làm lễ xuất gia cho con gái bà và con gái của các vị 
Tổng Trưởng hết thảy trên 40 người đồng xuất gia theo cô 
ni trong một thời gian để gieo duyên lành tại chùa 
Hansavady, cùng trong dip ấy ba cũng hộ cho 2.500 giới tử 
về y, bát để làm lễ xuất gia kỷ niệm cho 2.500 Phật lịch, 
nhưng số ấy lại tăng thêm lên cho đến 2.618 vị đồng xuất gia 


51 


một lượt tại trong Thạch Động, cuộc lễ này hết sức long 
trọng và vĩ đại từ xưa tới nay chưa từng có. 


Ngoài ra, hội còn lo cho tất cả chư Tăng ngoại quốc đi chiêm 
bái các nơi Thánh tích tại xứ Mandalay là chỗ Kết Tập Tam 
Tạng lần thứ Năm và có hàng ngàn cô tháp đã tạo ra trên 
ngàn năm trong lịch sử. 

Tóm luận trong cuộc lễ vĩ đại tại Rangoon có hàng ngàn 
ngàn người đến dự nhưng rất đặc biệt là không thấy có bán 
một nhỏ rượu nào, cũng không ai cãi lộn, đánh lộn, giut đồ 
bao giờ, mỗi người đều giữ tròn phận sự mình là lễ bái cúng 
dường tùy theo sức mình vậy thôi, sở dĩ được thái bình, yên 
ôn có phải chăng là do một phần lớn ảnh hưởng của Phật 
giáo đã huấn luyện và đào tạo? Hay là do sự khôn khéo sắp 
đặt trong guóng máy chánh trị của Chánh phủ Miến? Cho 
nên mỗi người dân Miễn đều thích đi chùa cúng bông hoa và 
đọc kinh trong mỗi ngày không ngớt. Một điều đặc biệt nhất 
là trong cuộc lễ lớn lao như thế nhưng không thấy có một 
sòng cờ bạc nào cho tới bong vụ hay là quay số cũng không 
có. Nhưng người Miến hình như ưa “xâm mình” nên trong 
cuộc lễ thấy có rất nhiều chỗ bày ra xâm mình đủ thứ hình 
các loại, thú, phi cầm họ xâm rất mau lẹ độ trong 10 phút là 
xong hình một con thú nơi cánh tay hoặc ngực. 


Cô Diệu Đáng con D.D. Hộ Tông đang tùng học tai ni đường 
Rangoon luôn luôn tới lui hỏi thám tin tức các bà V.N. có ai 
qua không? Sau khi cuộc lễ bé mac xong các phái đoàn trên 
thế giới đã lần lượt về xứ, phần tôi cũng sửa soạn xin chiếu 
khán đặng trở về xứ. 

Ngày 30 tháng 5 dl, thình linh lại nghe tiếng nói người 
V.N., từ trên lầu trông xuống thay Sư Giới Nghiêm và các 


52 


bà tín nữ đang ngơ ngắn tìm hỏi phái đoàn V.N. vì điện văn 
đến trễ nên tôi không biết trước để ra đón tiếp và lo giùm 
giấy tờ, các bà ấy là: Bà Ngô Thị Lợi, Lê Thị Hương, Trần 
Thuận Anh, Hà Thúc Hòa, cô Hương và cô Xuân, nhứt là cô 
Trần Thuận Anh khi đến phi trường mà không thấy tÔI ra 
đón đã phụng phịu muốn rơi nước mắt, nhưng về tới Kaba 
Aye gặp được tôi thì các bà mới hết lo buồn, sau rốt lại may 
các bà cũng được chiêm bái răng nhọn Đức Phật, tháp thờ 8 
sợi tóc của Đức Phật và nơi Thánh tích khác trong xứ 
Rangoon và Pegu, rất tiếc là các bà muốn đi Mandalay nhưng 
hỏi xe lửa cũng không có chỗ, máy bay cũng không, cho đến 
8 ngày sau mà cũng chua có chỗ vi chư Tăng và thiện tín họ 
tới hàng ngàn ngàn nên sự chuyên chở hành khách rất chậm 
trễ thành ra các bà phải buộc lòng ghi giấy dé trở về Bangkok 
ngày 6-6-56. Phần Sư Giới Nghiêm có lòng muốn ở lại để 
học tham thiền trong một hạ, nên các bà từ giã Sư Giới 
Nghiêm và Sư Thiện Hạnh để lên tàu về xứ. 
Khi về tới phi trường Daung Maung vì điện văn đến trễ nên 
không có Sứ quán V.N. ra rước, nhưng sở hàng không Thái 
rất tử tế đưa phái đoàn cho đến tận Sứ quán V.N. Trong khi 
lưu trú tạm tại Bangkok mọi việc đều nhờ Sứ quán lo cho, 
nhất là ông Mai Văn Hàm Dai sứ toàn quyền V.N. tại Vọng 
Các rất nhã nhặn, vui vẻ, bình dân đối đãi chúng tôi một cách 
hết sức thân mật. Trong khi ở Thái được xứ quán đưa cho 
xem những Thánh tích như là: Chùa Phật Ngọc, Chùa Cám 
Thạch, Chùa Phật nằm, bé dài hon 46 thước tây, chùa Arũn, 
chùa Phật bằng vàng nặng lỗi 1.500 k, tháp vàng chùa Sakêt 
và tháp Nakon Pathom là một bảo tháp sáng tạo đầu tiên trên 
xứ Thái Lan. 


53 


Con đường hàng không từ Vọng Các tới Saigon rất bát tiện, 
phái đoàn phải chờ 6 hôm mới có chỗ của chuyến tàu hãng 
hàng không V.N. về Saigon ngày 12-6-1956 vào lỗi 12 giờ 
trưa phi cơ cất cánh mãi gần 7 giờ tối mới đến phi cảng 
T.S.N. thì đã có bà con chờ đón rước rất đông, sau khi trình 
giấy tờ xong toàn thê phái đoàn đều về Kỳ Viên Tự. 


DD. Bdu Chon cùng các đại diện trên thé giới chụp ảnh kj niệm trước đền Hồi nghi Triết học - An Độ 


54 


Hội Nghị Phật giáo Thế giới Lần IV Tại Kathmandu 
Népal (15-11-1956) Và Hội Nghị Triết Học Tại 
Newdelhi Án Độ (24-11-1956 Đến 30-11-1956) PL.2500 


Được giấy mời của Hội Phật giáo Thế giới Địa Phương 
tại Kathmandu Népal gửi đến thỉnh tôi và giấy mời của 
Chánh phủ An Độ do Thủ tướng Nehru gửi đến thỉnh tôi đến 
Hội nghị Triết học tại Newdelhi vào ngày đã kê bên trên. 
Tôi liền đệ đơn lên xin Tổng Thống V.N.C.H. cho phép tôi 
sang Hội nghị, đến ngày 5-11-1956 tôi liền được lịnh của 
Tổng Thống ưng thuận cho phép tôi và ông Nguyễn Văn 
Nâm, bà Huỳnh Thi Ky dé sang Népal và Án Độ Hội nghi. 
Vì bận rộn lo giấy tờ cần thiết để xuất dương mãi cho đến 
ngày 13-1 1-1956 mới có chuyến phi cơ của hãng hàng không 
Air France sang Calcutta vào 8 giờ đêm, nhân dip ay cũng 
có bà Phũ Như ở Phnompenh và bà Diệp Xung, bà Kao Kim 
Liêng ở Cần Ché cũng đồng tháp tùng theo một chuyến tàu 
để sang An Độ chiêm bái các nơi Phật tích, thành ra phái 
đoàn được cả thảy 6 người. 


Đúng 20 giờ phi cơ cất cánh, trên tàu các cô bòi hầu toàn là 
người Pháp cách tiếp đãi với hành khách rat lễ độ, nào là tiếp 
thắt dây đai chỗ ngói cho máy bà già và cắt nghĩa cho hành 
khách biết dùng áo cứu nguy, khi có sự tai nạn. Ban đêm trên 
hư không tiết trời lạnh lắm, nên hãng Hàng không phải phát 
mén len cho hành khách đắp cho đỡ lạnh, vì mệt mỏi suốt 
ngày, nên khi vừa mơ màng giác điệp thì có còi báo hiệu cho 
biết, phi cơ sắp đỗ xuông phi trường Calcutta lối 3 giờ rưỡi 
sáng, sau khi trình giấy tờ xong thì toàn thé phái đoàn được 
đưa về trụ sở của Hội Đại Bồ Đề tạm nghỉ, chờ sáng ra ghi 
chỗ dé lên phi cơ qua xứ Népal, ngày hôm ấy không còn một 


55 


chỗ nào, phải chờ qua ngày 15-11-1956 mới có chỗ, phi cơ 
cất cánh lối 7 giờ sáng mãi đến 9 giờ hơn mới đáp xuống phi 
trường Patna dé trình giấy thông hành. 

Vì phi cảng nằm giáp ranh với An Độ và Népal nên phải sang 
phi cơ khác đặng vô xứ Népal, hơn 10 giờ phi cơ mới cất 
cánh bay sang Kathmandu lối 12 giờ hơn mới đến phi trường 
Kathmandu, ở đây đã có ban tiếp tân chực sẵn đê tiếp rước 
và đưa các quan khách về chỗ trú ngụ, nhưng khi phái đoàn 
V.N. đến thì cũng gần đến giờ khai mạc, nên toàn thé phái 
đoàn đều được đưa ngay lại chỗ Hội nghị. Đúng 1 giờ thì 
cuộc lễ bắt đầu khai mạc, có Quốc Vương Mahindra và các 
quan chức cao cấp xứ Népal đến dự, các đại diện trên thế 
giới đều ngồi trên khán đài, tôi nhìn qua thấy cả thảy 32 nước 
đến dự như là: Ấn Độ, Lào, Xiêm, Mién Điện, Tích Lan, Tân 
Gia Ba, Phi Luật Tân, Nam Hàn, Mãn Châu, Tàu, Nhựt, 
Pháp, Anh, Mỹ, Y, Đức, Nga, Tiệp Khắc, Ha huy và Việt 
Nam v.v... Cuộc khai mạc này trên một bãi cỏ vuông vức lối 
5.000 thước vuông, dân chúng tụ họp có trên 200.000 người, 
cuộc lễ kéo dài đến 5 giờ chiều mới giải tán, tất cả phái đoàn 
đều được đưa về nhà trọ, còn các nhà Sư thì được đưa đi an 
nghỉ noi Ananda Kutti trên núi Swayambhu cách tỉnh thành 
dó 10 cáy sê. 

Xứ Népal ở gần chon núi Hy mã lap son nên tuyết trời lạnh 
lắm, mới tháng 10 mà hàng thử biểu xuống đến 15, 16 độ, 
sáng ra thấy toàn một góc trời đều tuyết phủ trắng phau. Tỉnh 
thành đóng đô tại nơi một thung lũng chung quanh đều là núi 
non bao bọc, sự giao thông rất hiểm trở, trừ phi cơ ra thì 
muốn vào xứ ấy phải đi đường rừng và leo qua nhiều dãy núi 
mới vào xứ ay được, dân số lỗi 13 triệu, nguói coi có vẻ mộc 
mạc, chơn thật và quê mùa nhưng trông có vẻ cảm tình, ưa 


56 


thờ những thần thánh, có nhiều có giáo lạ lùng như Hồi giáo, 
Hỏa giáo, Bà-la-môn giáo v.v..., về Phật giáo thì xu hướng 
theo phái Bắc Tông, nên chùa chiền thì hay thờ các vị Bồ 
Tát, nhứt là Quan Thé Âm, phan nhiều đều chịu ảnh hưởng 
của Tây Tạng truyền sang. Đường sá thì rất chật hẹp, nhà 
cửa kiến trúc theo lôi có nên rất thấp, nhưng nhiều từng và 
nghệ thuật chạm tró có lẽ là xưa nhất và rất tinh xảo, chỗ nào 
cũng có đền vua cũ thuở xưa cho nên có một danh hiệu đặc 
biệt gọi là xứ đền đài vua chúa (pays des Palaces). Vì mỗi vị 
vua lên ngôi đều dời đền đi nơi khác. 
Chương trình hội nghị 

Trong ngày đầu để cho các phái đoàn trên thế giới đọc 
diễn văn chúc mừng buói khai mạc và những thông điệp của 
các Quốc Trưởng gởi đến. Phái đoàn Nguyên Thủy V.N. do 
D.D. Bửu Chơn hướng đạo, cũng có đọc một bài diễn văn 
đại ý nói rằng: Hiện nay nhân loại dang bi binh tham, sân, si 
dé nén nặng né và lo so vi nạn chiến tranh đe dọa, muốn tri 
các chứng binh khó sở ấy cần phải có một phương thuốc hiệu 
nghiệm. Vậy không chi hon là tất cả nhân loại nên thực hành 
theo Phật giáo, vì Phật giáo có tánh cách bình đăng từ bi bác 
ái và không có lòng hãm hại tàn sát lẫn nhau, nên bắt đầu tu 
tập hạnh bó thí dé trừ bớt lòng tham lam, trì giới dé bớt làn 
lòng hãm hại, thù oán, nếu mỗi người mà giữ giới thì còn ai 
đâu mà chém giết, tàn sát làn nhau, mà néu không có chém 
giết tàn sát thì đâu còn có giặc giã chiến tranh mà lo sợ. 
Không những thế ta còn phải cần tham thiền cho thân tâm 
được thanh tịnh mới phân biệt đâu là chơn thật giả tà và thấy 
rõ chon tánh của vạn vật đều là vô thường, khó não, vô ngã 
thì tat nhiên các binh tham, sân, si khó não ay sé tu tiéu diét. 


57 


Lẽ dĩ nhiên, chừng ấy cả Thế giới đều được thái bình và nhân 
loại đêu được an cư lạc nghiệp. 


Cách thức làm việc trong Hội nghị được chia ra làm 4 Ủy 
ban như sau: 


1) 


2) 


3) 


Ủy ban thứ nhứt: Nghiên cứu về vấn đề giáo hóa, Ủy 
ban này đề nghị rằng: nên tạo những trường học cho 
nhi đồng Phật tử, lập các lớp hoc ngày chúa nhật dé 
dạy cho học sinh am hiểu về Phật giáo và nếu có thé 
lập ra các trường trung học hoặc đại học về Phật giáo 
tùy theo khả năng của mỗi trung tâm Phật giáo Thế 
giới Dia Phuong. 
Uy ban thứ nhì: Nghiên cứu vé van dé trực tiếp với 
xã hội, Ủy ban này đề nghị rằng: nên tham gia các 
công cuộc cứu tế xã hội bằng cách thiết lập dưỡng 
đường, cô nhi viện, trợ giúp các cơ quan cứu tế cho 
những người bị tai nạn và bảo vệ sức khỏe cho các 
loại cầm thú. 

Ủy ban thứ ba: Nghiên cứu về vấn đề truyền bá Phật 

giáo trên thế giới, Ủy ban này thảo luận rất lâu, sau 

cùng dé nghi nên thành lập các trụ sở địa phuong dé 
truyền bá Phật giáo theo 3 kế hoạch như sau đây: 

a) Ráng hành động cho cao thượng lên thêm trong 
những xứ đã có Phật Pháp. 

b) Xứ nào chưa có Phật Pháp thì nên tham gia công 
cuộc cứu tế xã hội theo đề nghị của Ủy ban thứ 
nhì, rồi tùy phương tiện thuyết pháp, nói đạo cho 
công chúng nghe và tự mình phải thực hành cho 
đúng theo chánh giáo để làm gương mẫu cho 
người. 


58 


c) Nên lập các giáo đường để huấn luyện Tăng già 
và thiện tín vê phương thế và tư cách cho các nhà 
đi truyền giáo cùng một khuôn khổ. 

4) Ủy ban thứ tư: Nghiên cứu về sự hoạt động của Phật 
giáo Thế giới, Ủy ban này đưa ra rất nhiều đề nghị đại 
khái như là: thành lập tình đoàn kết và làm cho hiểu 
biết nhau giữa người tu Phật bất kỳ là nơi nào, nên 
trao đổi các nhà sư để đi truyền giáo và gửi các học 
Tăng đi học thêm Phật giáo ở các xứ, nên thành lập 
một hội thanh niên nam nữ Phật giáo quốc tế, nên 
thông dụng lá cờ Phật giáo trong các cuộc lễ của Phật 
giáo và thông dụng Phật lịch (là kê từ khi Đức Phật 
nhập Niết-Bàn tới nay là được 2.500 năm, dl 1956), 
vé căn bản của sự truyền bá Phật giáo thì phải cán cứ 
vào Tam Tạng là Kinh, Luật, Luận bằng tiếng Pali, 
mỗi Phật tử phải gìn giữ giới luật cho trong sạch, nên 
viết ra một quyên sách để tất cả ngày lễ của Phật giáo 
cho được thống nhứt và cách thọ tam qui, ngũ giới 
cho đúng theo Phạn ngữ. Hội Phật giáo Thế giới còn 
kêu gọi các nước, nên cam chế tạo dùng bom nguyên 
tử và khinh khí cùng tat cả các món khí giới có tánh 
cách sát hại cả khối người, với mỹ ý mong cầu đem 
lại sự an ninh cho nhân loại, các nhà Phật tử nên cắm 
các con em đừng cho chơi những các món đồ có tánh 
cách khêu khích tánh tình hung dữ của trẻ con. 


Bốn Ủy ban này thảo luận xong lại đưa lên cho Tổng Ủy ban 
đê bàn luận chung lại một lân nữa và khi đã được toàn thê 
Hội nghị chuân y thì mới đem ra ban hành và áp dụng. 
Trong kỳ Hội nghị này cũng như mấy kỳ trước, nhưng chỉ 
khác ba điêm quan trọng là: 


59 


a) Trước kia những người nào muốn là hội viên của Hội 

Phật giáo Thế giới phải đóng 1.000 rupies trong mỗi 

năm, nhưng bây gió chỉ sụt lại còn 100 rupies mà thôi. 

Những kinh sách bằng tiếng Pali được phiên dịch ra 

bằng các thứ tiếng quan trọng trên thế giới, nhứt là 

Anh, khi mỗi hội viên mua thì được trừ cho 20%. 

c) Trụ sở Trung Ương của Hội Phật giáo Thé giới không 
được nhứt định dé trên một nước nào, nghĩa là tùy 
nước nào có đủ khả năng thì được luân phiên dem về 
XỨ ây. 


b 


`; 


Sau khi 3 ngày Hội nghị xong thì tất cả đại điện và quan 
sát viên lối 300 vị đều được Chánh phủ Népal đưa cho đi 
chiêm bái các nơi có tích và Phật tích trong xứ, đến ngày 
chót chính bà Hoàng Hậu xứ Népal đứng ra thết một tiệc trà 
tại Hoàng cung của Tiên vương để tiễn biệt tất cả các đại 
diện trên thế giới và luôn dip bà nhân danh cho Chánh phủ 
Népal tặng cho mỗi vị trưởng phái đoàn 1 pho tượng Quan 
Thế Âm Bò Tat bằng đồng dé kỷ niệm. 

Đến ngày chót Chánh phủ cáp cho máy chuyền phi co đưa 
các phái đoàn sang chiên bái vườn Lumbini là nơi Đức Bò 
Tát Si Dat Ta giáng sanh gan giáp ranh với xứ Ấn Độ và làm 
lễ bé mạc luôn cuộc Hội nghị ấy lỗi 5 giờ chiều ngày 21-11- 
1956. Sau khi làm lễ bé mạc xong thì toàn thé phái đoàn đều 
được đưa di qua nhà ga Nawgarh để lên tàu hỏa sang 
Newdelhi dự Hội nghị Triết học vào ngày 24-11-1956. Tại 
nhà ga đã có Chánh phủ Ấn Độ sửa soạn sẵn sàng dé tiếp 
rước tất cả các đại diện nào đã được Chánh phủ Ấn Độ gửi 
thông điệp thỉnh đến. 

Lối 9 giờ đêm thi tàu hỏa bắt đầu chuyển bánh ầm am xì xịt, 
mãi cho đến 2 đêm 1 ngày là sáng ngày 23-11-1956 mới đến 


60 


Newdelhi, ở đây đã có Ủy ban tiếp tân chực sẵn để rước về 
chỗ yên nghỉ tại Ashoka hotel, khách sạn này của Chánh phủ 
Ấn Độ đã cất hơn năm nay, mới vừa xong nhưng còn sắp đặt 
kiến thiết nội dung, cao đến 8 từng, có cả thay lối 700 cái 
phòng, trong mỗi phòng bé ngang lỗi 3 thước rưỡi, bé dài lối 
6 thước, bên ngoài có hành lang, mỗi phòng đều có trải khảm 
bằng lông trừu, có máy làm cho điều hòa, có tủ bàn, tủ lạnh, 
giường, bàn ghế, phòng tắm có cả nước lạnh, nước nóng, và 
điện thoại mỗi mỗi đều mới tinh xảo. 

Các đại diện chánh thức do Chánh phủ thỉnh đến mỗi nước 
chỉ được có bốn người, hết thay gần lỗi 100 vị mà thôi, 
nhưng sự tiếp đãi hết sức châu đáo mỗi phái đoàn đều có cho 
một chiếc xe hơi để túc trực từ sáng cho đến 12 giờ đêm, để 
đưa rước các đại diện đến chỗ Hội nghị và tới lui trong đô 
thị, hoặc là đi xem các ban văn nghệ trong buổi tối, luôn như 
thế cho đến 10 ngày tại Tán-dé-li, riêng nước Cộng Hòa Việt 
Nam chỉ có tôi và ông Mai Thọ Truyền được Chánh phủ Ấn 
Độ mời chánh thức nên mỗi việc đều được dễ dàng, còn phần 
mấy ông và quí bà kia vì không phải Chánh phủ mời đến, 
nên không được phép ở chung với các đại diện, nhưng cũng 
được trú ngu tại chùa Birla Mindia, án và ở đều khỏi phải 
tốn phí chỉ cả. 

Đến ngày 24-11 bắt đầu Hội nghị, các đại diện được đưa 
đến một nơi biệt thự thật to lớn cũng vừa mới cất xong, kiến 
trúc theo nhà hát tây, chứa đựng lỗi 1.000 người, rộng rãi, 
mỗi chỗ ngồi đều có bàn viết và ống nghe các thứ tiếng, do 
thông ngôn dịch lại. Đúng giờ khai mạc cuộc lễ rất long 
trọng, chính Tổng Thống Prasad và Thủ tướng Nehru đến dự 
lễ khai mạc, trong khi ấy cũng có Thủ tướng U.Nu Miến 
Điện, và hai vi lãnh đạo tinh thần của xứ Tây Tạng là 


61 


Penchen Lama và Dalai Lama đên dự. Cuộc Hội nghị trong 
bảy hôm đê thảo luận và bàn luận về bôn vân đê: 


1) Bé bàn luận và trung bày những nghệ thuật (art of 
Buddhism) của Phật giáo trong môi xứ, nhất là các 
kiểu mẫu tháp, chùa và hình tượng của mỗi xứ Phật 
giáo. 

2) Bàn luận về văn hóa, có liên quan đến Phật giáo nhu 
các thi thơ hoặc học đường v.v... được do ảnh hưởng 
và hấp thụ theo Phật giáo. 

3) Bàn luận vé Kinh Luật của Phật giáo, áp dung trong 
mỗi xứ, như cách nào còn chánh truyền và cách nào 
không còn phải là chánh truyền. 

4) Bàn luận về sự thực (hành đạo) theo Phật giáo trong 
mỗi nước, như có nước cũng mang tiếng là theo Phật 
giáo, nhưng sự thờ cúng rất phức tạp, như thờ nhiều 
vị thần linh, hoặc ông này bà nọ day trong chùa, hoặc 
các nhà sư cũng có khi cũng có vợ con, và cũng ăn 
cơm chiều cũng như người thé v.v... 

Sau khi bàn luận bảy hôm mới xong, Thế giới đều công nhận 
hễ là tu theo Phật giáo thì cần phải thực hành cho đúng theo 
Kinh, Luật, Luận Pali y theo đường lối của Đức Phật đã giáo 
truyền trong 45 năm, sau khi Hội nghị xong, Thủ tướng 
Nehru có thết một ngọ trai tại tư dinh của ngài, dé cüng 
duóng dén chu Táng Thé giói dà thinh dén Hói nghi, luón cà 
thân quyến của ngài cũng đều đến dâng cúng vật thực cho 
chư Tăng. 

Trước một hôm khi tat cả phái đoàn sẽ từ giã Tan-Dé-Li dé 
lên tàu hỏa đi chiêm bái các nơi Phật tích, thì Tổng Thống 
Prasad có tạo một tiệc trà tai dinh ngài dé tiễn biệt các vị đại 
diện, ngài thân hành ra khách đường để chào mừng quan 


62 


khách một cách thân mật, luôn hôm ấy cũng vừa được tin 
một vị hòa thượng V.N. pháp danh Huệ Quang đi Hội nghị 
Phật giáo tại Népal luôn tiện Ngài qua Ấn Độ để chiêm bái, 
chăng may vì tuổi già, đến 76 tuổi nên chịu không. nói với sự 
vất vả và lạnh lẽo, nên ngài tịch vào lối 6 giờ chiều ngày 2- 
12-1956, tại dưỡng đường Newdelhi, vì môi người đều có 
phận sự riêng, và giấy tờ ghi xong nên rất tiếc phái đoàn 
không có ai ở lại được để đưa đám táng của ngài. 

Sáng hôm sau, nhằm ngày 3-12-1956, lối 9 giờ thì tất cả 
phái đoàn trên thế giới lên tàu hóa dé đi Sanchi viếng một có 
tháp thờ Xá Lị Đức Phật, kiến trúc đẹp nhứt đã tạo từ thời 
vua A-Dục rồi di xứ Agra dé viếng Taj Mahal là một kỳ quan 
thứ 7 của thé giới làm toàn bằng đá cám thạch, đi viếng xứ 
Savathi noi chùa Bồ Kim Tự là chỗ mà Đức Phật thường hay 
ngự trong khi còn tại thế, đi Kusinara để viếng chỗ mà Đức 
Phật nhập đại Niết-Bàn, đi xứ Balanai (Benares) để viếng 
vườn Lộc Giả, chỗ Đức Phật chuyên pháp luân lần đầu cho 
năm thầy Kiều Trần Như, kế đi viếng xứ Patna cựu thủ đô 
của vua A-Dục, và nơi Kết Tập Tam Tạng lần thứ ba, xong 
lại quay qua xứ Vương Xá Thành (Rajagaha) để viếng 
trường Malanda một cựu đại học đường Phật giáo rất có danh 
tiếng hồi thé ky thứ XII và XIII và viéng chỗ Kết Tập Tam 
Tạng lần thứ nhất tại thạch động Sattapparani, chùa Trúc 
Lâm Tịnh Xá (Veluvana Vihara) suôi ôn tuyén, thạch động 
chó DD. Ca-Diếp thường cu ngụ, chỗ núi Kicchayutta Ky 
Xà Quật chỗ Đức Phat thường ngự, và nơi có nhiều nga guli 
nhất, và chó Đề-Bà-Đạt-Đa lăn đá xuống dé giết Phát v.v... 
Kong lại trở qua Bồ Đề Tràng (Bodhi gaya) dé chiêm bái chỗ 
Đức Phật thành đạo, chỗ rắn bảy đầu đến che cho Ngài trong 
khi mưa to gió lớn, chỗ Ngài đi kinh hành, xóm cô Sojata 


63 


dâng cơm trộn sữa dê cho Ngài, con sông Ni-liên chỗ Ngài 
tắm xong mới thành đạo v.v... cũng tại Bồ Đề Tràng, tất cả 
các đại diện đều làm lễ bé mạc, cuộc đi chiêm bái và giải tán 
tại đây, nhưng Chánh phủ cũng đưa phái đoàn nào về ngả 
Calcutta cách đây độ 500 cây số mới giải tán, cuộc chiêm bái 
này kéo dai gần 2 tuần mới chấm dứt, tên phí đều do Chánh 
phủ đài thọ. Riêng phần tôi không được cái hân hạnh đi 
chiêm bái với phái đoàn Chánh Phủ, vì còn mấy ba con đi 
theo, không được Chánh phủ cho phép đi chung với các vi 
đại diện, quan khách của Chánh Phủ, nên tôi phải tách ra dé 
huóng dán phái doàn V.N. di chiém bái riéng, nhung cüng 
duoc di các noi nhu Chánh phü huóng dan, chi phái tra có 
phân nửa tiền tàu hóa mà thôi. Nhưng rất may là di đến đâu 
nhờ có tôi là khách của Chánh Phủ, nên họ cũng tiếp đãi tử 
tế, và được ở ngay nhà trọ (Rest house) của Chánh phủ luôn 
cả phái đoàn cũng được ở khỏi phải tốn kém chỉ (nên biết 
rằng lúc này các nhà trọ, các nhà nghỉ mát, khách sạn đều có 
người giữ chỗ trước hết, vì những người đi chiêm bái đến 
hàng ngàn người, nên không có chỗ ở, phải ngủ đỡ nơi hành 
lang máy nhà trọ, hoặc ngoài đường ngoài sá chàng hạn, rất 
cực khô vắt vả lắm...) 

Vì phái đoàn tách riêng ra nên đi đến chỗ nào muốn ở bao 
lâu cũng được, thành ra mãi đến 17-12-1956 mới về đến 
Calcutta ở tại hội Bồ Đề trong 3 hôm nhằm 20-12-1956, mới 
có chuyên phi cơ đi xuống xứ Madras, tỉnh thành này cũng 
to lớn, dân số có đến hơn 6 triệu, phần nhiều là dân Tamil, 
có nhiều phong tục kỳ di là hay ăn trong lá, đàn ông thì phần 
nhiều thì đeo bông, còn đàn bà thì xỏ mũi để đeo bông, đeo 
kiéng và hay xâm mình cho dep, mấy ngón cing hay deo cà 
rá, phái đoàn phải chờ 5 ngày mới có chuyến phi cơ dé đi 


64 


Tích-Lan, còn rộng ngày giờ nên được đi viếng các nơi trong 
đô thị, nhüt là viếng trụ sở Trung Ương của hội Thông thiên 
học tại vườn Adya cách tỉnh thành Madras độ 20 cây SỐ Ở 
doc theo mé bién, nên khí hậu mát mé và phong cảnh rất kì 
quan, ở đây phái đoàn được ông Hội Trưởng và Tổng Thơ 
Ký tiếp rước rất nồng hậu. 


Đúng ngày 25-12-56, phái đoàn đều lên phi co dé bay qua 
Tích Lan, phi co cát cánh lỗi 12 giờ trưa, mãi gần đến 4 giờ 
chiều mới đến phi trường Colombo, vì có đánh điện văn cho 
hay trước, nên D.D. Narada có cho hai người dem hai chiếc 
xe hơi ra tận phi trường để đón rước phái đoàn về chùa 
Vajirarama cư ngụ, tôi và ông Công Minh thì được ở lại 
chùa, còn mấy bà thì được đưa đi ở nơi nhà của bà Salgado 
thiện tín của chùa ở gần đấy, tới đây ai nấy cũng đều mỏi 
mệt, nhưng cũng ráng đi chiêm bái các Phật tích trên xứ Tích 
Lan, rất may nhờ D.D. Narada cho hay, nên có Sư Hộ Giác 
đến chờ, vì Sư ở xa Colombo hơn 100 cây số ngàn, phái đoàn 
có mướn được một chiếc xe dé đi chiêm bái trong 6 hôm các 
nơi Phật tích như là: Xứ Anuradhapura, chỗ con Vua A Dục 
đem cây bó dé qua tróng dàu tién hon 2200 nám nay mà vàn 
cón sóng, kế viếng xit Mahintale chó Dai đức Mahinda bay 
qua đầu tiên, đứng trên một trái núi hóa hào quang ra dé độ 
Đức Vua Devanampatissa đặng truyền bá Phật Pháp trong 
toàn xứ Tích Lan, núi Sigiriya, chỗ một đền vua cát trên chót 
núi, xứ Polonaruwa cựu thủ đô của một vị vua hộ trì Phật 
Pháp, xứ Badula dé viếng một ngôi chùa làm trong hang núi 
rất cực kỳ mỹ thuật, viếng Aloka Vihara chỗ Chư Thánh 
Tăng cu hội lại dé Kết Tập Tam Tạng lần thứ tư, và chép 
kinh hữu tự ra trước hết trong lịch sử. Viéng xứ Kandy chó 
thờ răng nhọn của Đức Phật, viếng xứ Mahiyangamma chỗ 


65 


Đức Phật bay qua lần đầu tiên, viéng xứ Haton dé chiêm bái 
dấu chân Đức Phật đạp dé trên chót núi Siripada khi Ngài 
bay qua xứ Tích Lan lần thứ ba, còn rất nhiều chỗ Phật tích 
khác nữa, nhưng không có đủ thì giờ, vì còn phải ghi giấy dé 
về Singapore nên phải trờ về Colombo, trong kỳ đi chiêm 
bái này rất vui vẻ và thú vị lắm, vì có Sư Hộ Giác và một nhà 
Sư Nhật cùng đi theo, riêng phần ông Công Minh không 
được hưởng chung hạnh phước này, vì ông than mỏi mệt và 
đau chân, phần thì gần hết tiền, lại than van ăn ka-ri hoài đứt 
ruột không chịu nói, nên ông ở lại chùa để ăn com Tàu cho 
tiện. 

Qua đến ngày 7-1-1957 mới có chuyến phi co bay qua 
Singapore của hãng hàng không B.O.A.C, riêng phần bà 
Diệp Xung người Tàu nên giấy tờ rất khó khăn lam, không 
thê đi về bằng phi cơ được, nên bà phải về bằng tàu thủy đến 
Saigon một mình, mấy ngày sau thành ra phái đoàn buộc 
lòng phải từ giã bà dé lên phi cơ về trước với tắm lòng ngùi 
ngùi vì bỏ bà ở lại đi tàu một mình. 

Sáng ngày 7-1-1957 thì phái đoàn phải ra phi trường 
Talamana dé lên phi cơ của hãng hàng không B.O.A.C của 
Anh, đúng 7 giờ 30 thì phi cơ cất cánh bay qua Ấn Độ 
Dương, mãi cho đến chiều 6 giờ 30 mới đến phi trường 
Singapore nhờ có gởi thơ cho hay trước nên có nhân viên Sứ 
quán V.N. tại Tân-Gia-Ba ra đón rước và lo giấy tờ giùm, 
xong lại được đưa về nhà khách sạn của hãng hàng không an 
nghỉ. Còn phần tôi thì được đưa về chùa Sirilanka do một 
nhà sư Tích Lan cai quản, nhà sư này cũng là bạn thân đã 
quen biết với tôi từ lâu nên khi gặp nhau thì hết sức vui 
mừng, vì đi qua Singapore chỉ lưu trú tạm nên không được ở 
lâu, nhưng rất may nhờ có Hội Phật giáo Thế giới Địa 


66 


Phương hay tôi đến nên sáng ra đã đến thăm và sắp đặt một 
chiếc xe sẵn sàng để đưa phái đoàn đi viếng tỉnh thành 
Singapore và các chùa chiền trong xứ, châu thành này dân 
số lối 1 triệu rưỡi, phần đông toàn là người Huê kiều, chiếm 
hầu hết các phần thương mãi trong đô thị. Tại đây dó hàng 
hóa rát ré vi khóng có dánh thué nháp càng, cháu thành thi 
đóng theo doc bờ bién nên rất mát mẻ, sach sẽ và thám mỹ. 


Sau khi đi chiêm bái khắp châu thành thì tôi được thỉnh về 
thọ trai tại chùa Sirilanka, thọ trai xong lai phải dua ra phi 
trường liền cho kịp giờ lén phi co, đúng 12 giờ 30 thi phi cơ 
cất cánh, theo đường cũng không có chỉ lạ, khi phi cơ bay 
qua vừa khỏi bién đến đất liền thì còi báo hiệu phải thắt dây 
đai, vì phi cơ sắp đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhat lối 3 
giờ 30 chiều ngày 8-1-1957, khi lo giấy tờ xong đã có ông 
Nguyễn Văn Hiểu và bà ra trước đón rước, nên được đưa về 
chùa Kỳ Viên trong lúc 4 giờ. Tại chùa đã có chư thiện nam 
tín nữ chực sẵn đầy chùa để chào mừng phái đoàn trở về 
được bình an. 

Tóm luận, kỳ Hội nghị này hết sức long trọng vì Chánh 
phủ An xuất ra một số tiền rất nhiều, lối 75 triệu dong rupies 
(600 triệu đồng bạc xứ ta) để sửa sang đường sá cầu kỳ, cất 
nhà trọ, đem đèn nước đến tận nơi, các xứ có Phật tích cho 
người đến chiêm bái dễ dàng, thuận tiện, và có mỹ ý để phục 
hưng lại nền Phật giáo trên đất An. Tất cả phái đoàn lại được 
Chánh phủ Ấn Độ tặng cho mỗi vị một biểu hiệu bằng bạc 
của cuộc lễ, một cuốn album, một khuôn tháp bang đồng den 
kiến trúc nhái theo kiểu tháp Sanchi và rất nhiều sách dé làm 
kỉ niệm. 


67 


Quang cánh phóng hội nghị Triết học tại New Delhi Ấn Độ 


68 


ĐĐ Bửu Chon và chư tang đứng trước cay bó đề 
lại Anuradhapura - Tích Lan. 


69 


DD. Büu Chơn dang đọc diễn văn tại khán đài 
trước máy truyền thanh. 


70 


DD Biu Chon dang dung 
lên tàu Cambodge 


Z1 


Bài Phúc Trình Của Đại đức Naga Thera Biu Chon 
Trưởng Phái Đoàn Phật giáo VN 
Dự Lễ 2500 Năm Kỷ Nguyên Phật giáo Tại 
Phnompenh - Cao Miên 
Từ Ngày 11-5-1957 Đến 18-5-1957 


Ngày 9-5-1957 có lệnh của phủ Tổng Thống phái tôi làm 
trưởng phái đoàn Phật giáo và Thượng Tọa Thích Trí Thủ 
phái viên cùng ông Trần Thành Hiệp làm thơ ký để dự lễ 
2.500 kỷ nguyên Phật giáo tại Phnompenh Cao Miên. 


Vì ông thầy tế độ tôi tịch nên tôi đã về Phnompenh trước 
mấy hôm. Tôi phải đến tòa đại diện Chánh phủ V.N.C.H. tại 
Phnompenh lãnh nhiệm vụ lệnh ngày 11-5-1957, còn 
Thượng Tọa Thích Trí Thủ vì lý do sức khỏe nên không đến 
dự được. Chánh phủ phái D.D. Hộ Giác thay thế, còn ông 
Trần Thành Hiệp thì cũng văng mặt luôn thành ra phái đoàn 
V.N. chỉ có tôi và Sư Hộ Giác mà thôi. 

Lúc 4 giờ chiêu hôm ấy lại được thiệp của Đức Vua Cao 
Miên mời tất cả phái đoàn trên thế giới vào triều đình dé 
Ngài chào mừng và yết kiến Ngài. Phái đoàn V.N. được sắp 
ngôi nơi hàng ghế danh dự trước mặt Đức Vua và Hoàng 
Hậu, Đức Vua bắt đầu chúc mừng cho tat cả các phái đoàn, 
đại khái Ngài nói rằng: Với danh nghĩa của Quốc Vương và 
luôn cho cả dân tộc Cao Miên, xin cầu chúc cho tất cả phái 
đoàn đều được dé dàng trong mọi tiện nghi và yên vui trong 
khi lưu trú trên lãnh thé của Ngài. Ngài nói bằng tiếng Cao 
Miên do thái tử Sihanouk thông dịch lại bằng tiếng Anh và 
Pháp, kế đó các phái đoàn đều được phép đáp lời lại để phúc 
chúc Ngài tùy theo phái đoàn nào muốn nói. Trước hết phái 
đoàn Úc châu chúc mừng cho Ngài xong thì phái đoàn V.N. 
do D.D. Bửu Chon liên tiếp chúc ha cho Đức Vua và Hoàng 


72 


Hậu bang tiếng Anh, đại khái nói rằng: Xin thay mặt cho 
Phật giáo V.N. và toàn thể Phật tử cầu cho Đức Vua và 
Hoàng Hậu và luôn cả dân tộc Cao Mién đều được yên vui 
khỏe mạnh dé hộ trì Phật Pháp cho được tán hóa lâu dài. Khi 
thái tử Sihanouk thông dịch xong thì Đức Vua đáp từ lại bằng 
tiếng Cao Miên, tôi liền trả lời lại bằng tiếng Cao Miên 
Sadhu, Đức Vua và Hoàng Hậu hết sức ngạc nhiên hỏi tôi 
biết tiếng Cao Miên sao? Tôi trả lời rằng tôi biết tiếng Cao 
Miên rành vì trước kia tôi có tùng sự với Chánh phủ bảo hộ 
Pháp hơn 10 năm tại Kim Biên. Đức Vua và Hoàng Hậu rất 
mừng rỡ và nói rằng chúng tôi không dè nước V.N. cũng có 
Phật giáo Nguyên Thủy như chúng tôi. Rồi Đức Vua xin 
thành tâm cầu chúc cho quí Ngài được khỏe mạnh vẹn toàn 
dé truyền bá chánh giáo của Đức Thé Tôn trên lãnh thé V.N. 
Ké từ đó về sau mỗi khi trò chuyện thì dùng tiếng Cao Mién 
theo Hoàng phái, khi các phái đoàn chúc hạ cho Đức Vua và 
Hoàng Hậu xong rồi giải tán. 

Tất cả phái đoàn đều được đưa về một biệt thự mới cất tỉnh 
xảo dé trú ngụ, riêng phần phái đoàn V.N. đều là các nhà Sư 
nên ở nơi ây bắt tiện vì phải chung chạ cả nam lẫn nữ, nên 
chúng tôi xin về ở chùa Mohamontrey cho thanh tịnh. Chánh 
phủ Cao Miên cũng ưng thuận và có cấp cho chúng tôi một 
chiếc xe hơi dé tùy nghi sử dụng, cho một ông thiếu úy để 
hầu cận, một người hạ sĩ quan và một chiếc xe moto có còi 
dé hộ tống chúng tôi trong khi di dự lễ. 

Sáng ngày 12-5-1957 là ngày khai mạc cuộc lễ phải cung 
nghinh Ngọc Xá Ly Đức Phật Tổ từ đền Vua đến an vị nơi 
chỗ hành lễ (trước nhà gare xe lửa). Trước hết Đức Vua Cao 
Miên lên diễn đàn đọc diễn văn khai mạc xong, thì kế Đức 
Vua Sãi cũng đọc một bài diễn từ ý nghĩa nói về cuộc lễ kỷ 


73 


niệm 2500 kỷ nguyên Phật giáo vừa xong thì hết buổi sáng. 
Đến chiều thì có cuộc lễ xuất gia cho 2.500 vị Tỳ Khưu và 
những người thọ trì thập giới được lịnh mời đến nơi hành lễ 
dé Đức Vua Sai ban huấn từ dạy dỗ theo phận sự trong Phật 
giáo, xong thì tất cả những vị áy được dâng những lễ vật của 
tín thí dem đến cúng dường. Đến tối thì có thuyết pháp, dưng 
cộ về sự tích của Đức Phật, đốt pháo bông và tiếp tục luôn 
những cuộc diễn hành khác dé giúp vui trong cuộc lễ. 

Sáng ngày thứ hai 13-5-1957 nhằm ngày ram tháng Vesakha 
(tháng tư âm lịch) chính ngày lễ Tam hợp là Phật Đản Sanh, 
Thành Đạo và Nhập Niết-Bàn, nên cuộc lễ cử hành suốt ngày 
và đêm càng thêm long trọng hơn hôm trước vì người đến 
xem lễ có trên 400.000, nào những lá cờ bay phat phới trên 
các dinh thự phó xá, những tiếng còi xe làn với tiếng người 
và tiếng truyện thanh kêu la inh ói làm cho một quang cảnh 
hết sức tưng bừng náo nhiệt luôn nhu thé trong cả 7 ngày lễ. 
Mỗi buổi sáng lối 9 giờ đều có cuộc lễ dé bát cho 2.500 vi 
Ty Khưu do tín đồ các nơi đem đến cúng dường. Sáng hôm 
ram có cuộc lễ truyền giới “bát quan trai” cho tất cả thiện 
nam tín nữ trên khắp lãnh thổ Cao Miên bằng đài phát thanh, 
xong đúng 8 giờ tất cả các phái đoàn trên thế giới có Đức 
Vua Cao Mién và Hoàng Hậu cùng tat cả những quan thần 
trong triều đình và nhân vật quan trọng trong Chánh phủ Cao 
Miên đều có mặt tại khán đài. Khán đài này chia làm hai bên, 
bên tả là người thế, bên hữu chư Tăng, ở chính giữa thì một 
cái đài thật cao tạm tôn trí Ngọc Xá Ly trong khi hành lễ. 
Hôm ấy, thái tử Sihanouk kiêm Thủ tướng lên đọc diễn văn 
để khai lễ, xong thì lần lượt tất cả 15 phái đoàn đến dự đều 
được mời lên đài phát thanh dé phát biểu ý kiến, vì sắp theo 
thứ tự của mẫu âm nên phái đoàn Australie Úc châu được 


74 


lên phát biéu ý kiến trước nhứt, kế Miến Điện, Tích Lan, 
Tàu, Nhut, Anh, An Độ, Pháp, Lào, Mã Lai, Việt Nam miền 
Bắc, Việt Nam miền Nam, Thái Lan, Nga và Hoa Kỳ. Đại ý 
trong các bài diễn văn cũng không chỉ lạ hơn là cầu chúc cho 
cuộc lễ được thành tựu mỹ mãn và sẽ đem lại nhiều điều 
hạnh phúc cho Đức Vua và Hoàng Hậu luôn cả dân tộc Cao 
Miên cũng như tất cả nhân loại trên thế giới. Các phái đoàn 
thì phát biểu ý kiến bằng tiếng Anh, Pháp, hoặc tiếng bên 
quốc của mình, duy có phái đoàn V.N. do D.D. Naga Thera 
(Bửu Chơn) lãnh đạo lên đọc ba thứ tiếng là Việt, Cao Miên 
và Anh làm cho các phái đoàn hết sức hoan nghinh và chú ý, 
riêng về dân tộc Cao Miên thì lay làm thỏa thích lắm, vì tôi 
nói tiếng họ một cách lưu loát và rõ rệt. 

Chiều lại lỗi 4 giờ thì tất cả các đại diện của các Hội Phật 
giáo đều được mời lên dài phát thanh dé phát biểu ý kiến, tôi 
liền phái Sư Hộ Giác thay mặt cho Phật giáo Nguyên Thủy 
V.N. lên phát biểu ý kiến bằng hai thứ tiếng Miên và Việt, 
sau cùng bài diễn văn có tuyên bê cúng vào cuộc lễ 25.000$ 
do tín đồ chùa Kỳ Viên Saigon, tín đồ việt kiều Phnompenh 
góp sức, nên rất được công chúng hoan nghinh nhiệt liệt. Tối 
hôm ấy, cuộc lễ tiến hành luôn cho đến sáng, nào tụng kinh 
đọc kệ thuyết Pháp đúng 5 giờ sáng thì đốt pháo bông tượng 
trưng hình ảnh Đức Phật hóa hào quang ra sáu màu ở trên hư 
không dé làm tiêu biéu khi Đức Phật thành đạo trong lúc rang 
đông. 

Sáng ngày 14-5-1957 sau khi điểm tâm xong thì tất cả các 
phái đoàn trên 40 người được Chánh phủ Cao Miên sắp đặt 
dua đi viéng Đề Thiên Dé Thích ở Siém-Réap bằng hai chiếc 
phi cơ, lỗi 10 giờ thì phi cơ đến phi trường Siêm-Réap, tại 
nơi đây đã có ban Tổ chức địa phương chực hờ sẵn để rước 


5 


phái đoàn về cư trú nơi Grand Hotel, còn các nhà Sư thì được 
đưa đi cư ngụ riêng nơi một biệt thự, trong hai ngày ban Tổ 
chức đưa đi xem các kỳ quan thắng cảnh. Các phái đoàn chưa 
từng đến Angkor Wat thì đều tắm tắc khen ngợi cho là một 
kỳ quan vĩ dai, còn riêng phan tôi thì đền Angkor không lay 
gì làm lạ vì tôi đã có viếng nhiều lần... 

Sau hai ngày đi du lịch nơi đền Angkor đến sáng ngày 16-5- 
1957, lối 9 giờ thì tất cả các phái đoàn được đưa lên phi cơ 
dé trở vé Phnompenh. Tôi hôm ấy có linh của Đức Vua cho 
mời các vị trưởng phái đoàn vào cung dé dự yến, theo lẽ thi 
tôi không nên đi vì buổi chiều không có ăn uống chi được, 
nhưng vì nhân danh cho một phái đoàn, buộc lòng tôi phải 
vào cung cho có mặt vì không có ai thay thế, nên tôi phải 
thân hành đến nơi dé cầu chúc cho Đức Vua và Hoàng Hậu 
được quý thê an khương và để hộ trì Phật pháp cho được tấn 
hóa lâu dài. Khi tôi vào đến nơi thì Đức Vua và Hoàng Hậu 
đều đứng dậy chấp tay vai chào rất cung kính và mời ngôi 
nơi ghế của Thủ Tướng bên cạnh Ngài dé hàn huyên chuyện 
vãn. Ngài hỏi thăm việc truyền bá Phật giáo trên đất nước 
V.N., sau cùng Ngài nhân danh Chánh phủ Cao Mién và cho 
tất cả dân tộc Ngài để cầu chúc cho tôi và cả dân tộc V.N. 
đều được luôn luôn khỏe mạnh đề thực hành theo giáo pháp 
của Đức Thế Tôn cho được mau đến nơi giải thoát. Sau khi 
dùng nước giải lao xong thì tôi đứng dậy kiếu từ Ngài và 
Hoàng Hậu dé trở về chùa. 

Hôm sau, 17-5-1957 lỗi 8 giờ sáng thì các phái đoàn đều 
được mời đến dự lễ Vua cày ruộng, khi cuộc lễ khởi hành thì 
có một vị quan và một cung phi thay thế cho Đức Vua và 
Hoàng Hậu ra cầm cày đi ba vòng. Cuộc lễ này có ba cặp bò 
trang sức rất uy nghiêm. Vua cam cày đi trước, theo sau là 


Z6 


Hoàng Hậu hốt lúa rải theo trong ba vòng mới thả bò ra cho 
ăn đồ để trong bảy cái mâm là: cỏ, lúa, bắp, đậu, mè, nước 
và rượu. Chỉ có hai con bò được thả cho ăn, nhưng con nào 
ăn trước món nảo, thì tùy theo đó mà bàn theo cô truyền của 
Bà-la-môn, nếu con bò ăn cỏ thì trong năm ấy súc vật có 
nhiều bịnh dịch, như ăn lúa thì lúa trúng mùa, ăn bắp, đậu 
mè thì các món ấy được đồi dào, còn như uống nước thì sẽ 
có mưa nhiều và bị nước lụt, còn như uống rượu thì trong 
nước sẽ có nói loạn, hoặc bị trộm cướp. Nhưng năm thì bò 
ăn đậu và bap mà thôi, nên ai nay cũng bàn năm nay hai thứ 
ay sé trúng mùa nhiều hơn hết. Khi đúng 11 giờ là xong cuộc 
lễ “Cày Ruộng”. Chiều lại thì dự lễ phóng xả tội nhân, đến 
tối lúc 8 giờ lại phải vào dinh Thủ Tướng dé dự bữa tiệc của 
Ngài thết đãi dé tiễn hành các phái đoàn. Tôi không ăn uống 
chi nhưng cũng phải vào dinh Ngài. Khi tôi va Sư Hộ Giác 
đến thì Thủ tướng Sihanouk đứng dậy chấp tay vái chào 
chúng tôi và thỉnh chúng tôi ngôi vào chỗ Ngài ngự, còn 
Ngài thì ngòi ghé gån bên cạnh dé hầu chuyên. Mi Ngài đã 
có xuất gia nên rất cung kính chư Tăng, Ngài rất vui vẻ ân 
cần hỏi thăm điều nọ lẽ kia, vì chúng tôi nói toàn là tiếng 
Cao Miên (theo tiếng cả nhà vua) nên Ngài thích lắm. Sau 
khi chúng tôi độ nước giải lao xong, đứng dậy nhân danh cho 
V.N. cầu cho Ngài và cho nước Cao Miên được thái bình 
thạnh trị. Ngài nhân danh cho Chánh phủ và dân tộc Cao 
Miên ngỏ lời cám ơn Chánh phủ V.N. đã phái quí Ngài đến 
dự lễ và cũng cầu chúc cho chúng tôi được đầy đủ sức khỏe 
để truyền bá chánh giáo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

Sáng ngày 18-5-1957, lối 8 giờ thì phải đến dự lễ Đức Vua 
an vị Ngọc Xá LỊ vĩnh viễn trên một bảo tháp đã cất xong 
gan trước nhà gare Phnompenh. Chiều lại dự lễ thuyết pháp 


77 


Kết Tập Tam Tạng, xong thì Thái Tử Sihanouk lên đài phát 
thanh đọc diễn văn dé bé mạc cuộc lễ vào lối 5 gió. Dóng 
thói có còi báo hiệu và bắn luôn 25 tiếng súng đồng dé công 
bó lên cho quan chúng biết cuộc lễ đã bé mac. 

Tóm luận, trong cuộc lễ kỉ niệm 2.500 năm Phật giáo tại 
Cao Miên hết sức long trọng không thể nào mô tả cho hết 
được. Những chỉ tiết về phái đoàn V.N. đã thâu thập được 
nhiều kết quả vẻ vang, như hôm ngày khai mạc, được Đức 
Vua Sãi tuyển lựa bốn vị cao Tăng để biếu lễ vật là một pho 
tượng Phật đá câm thạch và một bộ tam y, trong ấy nước 
V.N. cũng được lãnh một phần danh dự và hôm ngày bế mạc 
cũng được tặng cho một pho tượng. bằng bạc, hơn nữa rất 
được Đức Vua và các quan triều thân kính né, nhüt là gây 
nhiều cảm tình thân mật giữa hai quốc gia Miên-Việt. 


Sau khi bế mạc còn có ít phận sự phải lo xong cho nên mãi 
đên ngày 21-5-1957, mới đáp phi cơ của hãng hàng không 
Việt Nam vé xứ. 


78 


Du Hói Nghi Quóc Té Vé Lich Sir Tón Giáo Làn Thu 
IX Tai Tokyo Ngày 27-8-1958 Dén 9-9-1958 
Ngày 19-7-1958, chüng tói duoc linh bó Ngoai Giao 
Chính Phu Viét Nam Cóng Hóa cho phép sang Dóng Kinh 
(Nhut Bón) dé du Hói nghi Quóc Té vé lich su Tón Giáo làn 
thu IX, cùng di theo có ông Ngô Ngoc Cửu làm tho ky. 


Sau khi lo những giấy tờ thường lệ xong, đến ngày 9-8-1958 
chúng tôi xuống tàu Cambodge của hãng hàng hải 
Messageries Maritimes Saigon lỗi 4 giờ chiều, có chư Dai 
đức trong ban Chưởng Quản GHTGNTVN và một số thiện 
nam tín nữ rất đông đến tiễn đưa chúng tôi xuống tàu. Nhưng 
mãi 8 giờ sáng hôm sau tàu mới nhó neo, đúng giờ tàu từ từ 
rời bến, tôi đứng trên boong tàu trông xuống không thay một 
người quen nào, cảnh bến tàu cũng không náo nhiệt như buổi 
chiều hôm qua, ngoài những nhân viên của hãng hàng hải 
Messageries Maritimes và các công chức của sở Thương 
Khẩu thì bến tàu văng hoe. Tôi vẫn đứng xem phong cảnh 
nước nhà dọc theo những khúc quanh quẹo con sông Saigon, 
lối 11 giờ trưa thì tàu ra đến Vũng Tàu, chiếc tàu Cambodge 
vẫn vô tình lướt sóng trực chỉ thắng Hải Cảng Manila (Phi- 
Luật-Tân), bây giờ tàu lần lần ra bê khơi và không còn thấy 
tâm dang chi của bờ bến cả, giữa một vùng nước xanh ri mit 
mù khơi trong cõi xa xăm, đưới một bầu trời quang đãng. 

Ngoài tôi và ông Cửu ra, không có một hành khách Việt Nam 
nào, toàn là những du khách ngoại bang, chuyến này tàu chở 
lối 600 hành khách, mãi đang ngắm cảnh thình lình có còi 
báo hiệu cho biết đã đến giờ ăn (II giờ 15) tôi và ông Cửu 
xuống phòng ăn, xong về phòng an nghỉ, trong phòng có đủ 
các tiện nghi nào điện thoại, máy lạnh, máy nóng, phòng 
tắm, phòng rửa mặt v.v... Theo lệ, 4 giờ chiều thì hãng tàu 


79 


cho hành khách uống trà, đồng thời hôm áy còi báo hiệu cho 
biết tat cả hành khách đều phải mang “phao hộ thân” theo 
(Sauvetàge) lên trên boong tàu của mỗi hang dé ye vi 
thuyền trưởng tập đượt và điều khiển vì hôm ấy có hơi sóng 
gió. Trong lúc tàu chay, ngoài ra trời, nước, sóng, gió và 
tiếng ì ầm của động cơ thì cũng không có chỉ lạ, tôi nhân dịp 
ay rang làm xong hai bài diễn từ dé đọc trong khi Hội nghi, 
xong việc trong lúc nhàn rỗi, tôi vì tánh xã giao mới làm 
quen với ông Saddier đại úy làm bác sĩ cho hãng tàu 
Messageries Maritimes, vì ông hay đi tới di lui trên boong 
dé xem hành khách có binh hoạn chi, nhân tiện dé hỏi thám 
vé su hoat dóng cua chiéc tàu Cambodge. 

Ông thuật lại với tôi tàu này có đến 188 người làm công từ 
quan tàu cho đến thủy thủ, tên phí lỗi một triệu đồng quan 
mỗi ngày, bề dài 168 thước, bề ngang 18 thước, bề sâu từ 
mặt nước lên đến chót cột buồm 32 thước, từ mặt nước trở 
xuống 7 thước 25, cả thảy lối 40 thước, có 7 từng từ A đến 
G, ở dưới đáy chở hàng hóa, từng ba A thì chở hành khách, 
hạng tư và hạng ba, từng B phòng ăn hạng nhứt và hạng nhì, 
phòng nâu ăn và phòng giải trí, giải lao cho hạng di lịch từng 
C thuộc về hạng du lịch, hạng nhì, phòng nhân viên cao cấp 
như cò tàu, bác sĩ v.v... và cũng có ít phòng cho hạng nhứt. 
Từng D toàn là phòng hạng nhứt, từng E phòng đọc sách, 
khiêu vũ, phòng viết thư, phòng giải khát, sân đánh Ping- 
pong, thay banh tròn và hồ tắm của hạng nhút, từng F có 
phòng vô tuyến điện, phòng nhân viên coi lái tàu và phòng 
giải trí trẻ con, từng G những máy móc để chỉ huy tàu chạy 
hoặc khi cập bến, máy Radas để coi chừng đá ngầm dưới 
nước, hoặc tàu bé phía trước trong lúc sa mù, ống viễn thị và 


80 


những hiệu lệnh của hoa tiêu, tốc độ trung bình khoảng 40 
cây số 1 giờ. 

Ngoài ra, khi ông rảnh còn hỏi thăm về giáo lý của Bắc Tông 
và Nam Tông, vì ngoài giờ nghỉ trưa ra tôi lên phòng đọc 
sách cho khói chóng mặt và tiêu khiển thì giờ nên ông 
thường hay đến bàn luận về triết lý, có khi ông thỉnh tôi về 
phòng ông dé giải lao, ngoài ra còn có hai ông bà René Sutra, 
bác sĩ khoa học và vật lý học ở tai Paris cùng đi một chuyến 
tàu, hai ông bà không theo đạo nào cả, nhiều khi thấy tôi ngồi 
yên lặng trên boong tàu nhìn ra biển khơi, ông bà lại gần xin 
lỗi hỏi thăm, sau khi được biết tôi đi dự Hội nghị Tôn Giáo 
Thé giới nên từ đó ông bà luôn luôn hay lại hỏi thăm vé đạo 
lý của Phật giáo, vì ông bà đã có từng đi du lịch các nước 
Phật giáo Nam Tông. Ông bà nói chúng tôi không theo đạo 
nào, nhưng chúng tôi khảo cứu các nguồn tôn giáo, riêng 
chúng tôi thích nhất chủ nghĩa Phật giáo vì có tánh ôn hòa, 
từ bi, bác ái và rộng lượng khoan hồng hơn các tôn giáo khác. 
Man đàm luận cho tiêu khiến thì giờ, mãi cho đến ngày 12- 
8-1958 lúc hơn 10 giờ sáng thì tàu mới cập bến Hải cảng 
Manila (Phi-Luật-Tân), mọi người đều được phép lên bờ giải 
trí, chỉ có tôi và ông Cửu không được phép lên bờ, vì trong 
Passe-Port không có để cho vào xứ ấy, tuy nhiên tôi cũng 
không chịu thua họ, tôi bèn gọi điện thoại cho Sứ quán V.N. 
tại Manila đến lãnh giùm, nhờ sự can thiệp của Sứ quán mà 
trong nửa giờ sau có xe của Sứ quán đến rước chúng tôi lên 
bờ đến viếng thám Sứ quán, sau câu chuyện hàn huyên Sứ 
quán có đưa xe cho chúng tôi đi viếng thủ đô Manila gân 3 
tiếng đồng hồ mới đưa chúng tôi xuông tàu, vì tàu sắp nhó 
neo trong lúc 7 giờ tối. Nhưng còn nhiều việc trễ nãi, nên 
mãi đến 10 giờ đêm tàu mới nhồ neo trực chỉ thăng đến Hông 


81 


Kông, tàu chạy hơn 2 ngày 2 đêm mới đến hải cảng Hồng 
Kông vào lúc 9 giờ sáng ngày 14-8-1958. Hải cảng này rất 
dễ mỗi hành khách đi thông qua đều được phép lên bờ dé 
viéng cánh nên chúng tôi không có làm rộn đến Sứ quán chi 
có gọi điện thoại cho hay vậy thôi, vì tàu cập bến không lâu 
nên không có đến viéng Sứ quán chỉ lên bờ dé viếng cảnh và 
xả hơi, vì may ngày ở dưới tàu cũng có hơi chóng mặt, ở đây 
phần nhiều đều nói tiếng Anh và tiếng Quảng Đông, nhà cửa 
rất nguy nga, đồ sô có đến 16, 17 từng nhưng vuông dài nhu 
cái hộp quẹt, đồ hàng hóa rất rẻ vì là một hải cảng tự do 
không có đánh thuế thương khẩu. Nên ngành thương mãi rất 
phón thịnh, trên bờ thì có nhiều loại xe chuyên chó hành 
khách nhut là xe ô-tô buýt 2 từng, dưới sóng thì tàu bè đậu 
dài theo hải cảng nhu xuóng di chợ tết chen lại dày đặc, hai 
bên thì đều là hòn đảo nên phi trường phải làm khơi ra ngoài 
biển, phong cảnh trông rất ngoạn mục. 


Đến 7 giờ tối hôm ấy, thì tàu rời bến trực chỉ thắng đến xứ 
mặt trời, lối 5 giờ chiều ngày 15-8-1958, tàu chạy ngang đảo 
Đài Loan (Formose) trông thấy một hòn đảo đồ sộ xanh rì ở 
giữa bể khơi, chung quanh bao bọc những sương mù dường 
như che đậy không muốn cho ai khám phá những sự bí mật 
của đảo ấy, tàu Cambodge vẫn ầm ầm lướt sóng cũng không 
để ý gì đến đảo Đài Loan. 

Mãi đến 3 giờ chiều ngày 17-8-1958, tàu mới cập bến hải 
cảng Kobé là một hải cảng to lớn thứ nhì xứ Nhật Bản, đến 
đây những hành khách du lịch phần nhiều đều lên bờ, tàu 
đậu ở đây hơn một ngày một đêm nên chúng tôi lên bờ viếng 
vài ngôi chùa, mãi đến 10 giờ đêm ngày 18-8-1958 tàu mới 
rời hải cảng Kobé thăng đến hải cảng Yokohama đến 3 giờ 
chiều ngày 19-8-1958 tàu mới đến Yokohama. Hải cảng này 


82 


to lớn nhut trong xứ Nhật Bản, tàu bè đậu dọc theo hai cảng 
như xuóng di chợ tết ở xứ ta. Hêm ray cỡi thuyền quá hải 
chinh đông vẫn được sóng lặng, bé êm, nhưng khi tàu gần 
cặp bến thì liền phát dông to gió lớn, vì vậy mà tàu phải khó 
khăn lắm mới cặp bến xong thì đã 4 giờ chiều. Tôi ở trên 
boong tàu trông xuống coi có ai quen không, nhưng không 
thể phân biệt là ai được toàn là một làn sóng người Nhật vô 
số vây tay, giở nón ra hiệu chào người mình muôn đón rước, 
tôi thay một nhóm người có hai nhà Sư Nhật cứ vẫy tay ngay 
tôi, tôi phỏng đoán có lẽ họ đến rước mình chăng? Nhưng sự 
đoán của tôi không sai, sau tàu cập bến và trình những giấy 
tờ thường lệ, xong chúng tôi kêu được người khuân hành lý 
lên bờ thì có 2 nhà Sư và 2 người thế đến vái chào và tiếp 
rước chúng tôi và cho biết răng Hội đồng ban Tổ chức Khoa 
học có phái ông Phó Thơ ký ra đón rước chúng tôi về nhà trọ 
Y mca gần chỗ Hội nghi Sankeikaikan đi bộ lỗi 10 phút, nhà 
trọ này chỉ dành riêng cho người nam mà thôi, người nữ 
không được phép trú ngụ, có nhà trọ khác chỉ tiếp rước riêng 
biệt người nữ, nhà trọ này cả thảy 8 từng, trên 6 từng và dưới 
đất 2 từng có đến gần 700 phong: 

Đô thị Tokyo thật to lớn, dân ső gàn 9 triệu, chiều dài đến 60 
cây số ngàn, bề rộng lôi 40 cây số ngàn, đường phần nhiều 
không tên, nhà không số, chỉ có tên từ khu, khóm vậy thôi, 
phần nhiều mỗi nhà đều có máy radio và vô tuyến truyền 
hình còn điện thoại thì dày đặc chỗ nào cũng có, nhưng lạ 
một điều là không khi nào nghe tiếng ồn ào của radio như ở 
xứ ta. Khi họ cần họ chỉ mở vừa cho trong nhà nghe thôi 
ngoài đường thật sạch sẽ không thấy ai buôn gánh bán bưng, 
hoặc ăn uông ngoài đường như xứ ta, hoặc cãi cọ Ôn ào, cũng 
không thấy những người hành khát đi xin ăn hoặc trẻ con 


83 


chạy giỡn chơi la ó ngoài đường, mỗi người hình như đều lo 
phận sự riêng của mình, vẫn yên lặng mà đi, mua bán thì có 
giá để sẵn khỏi cần phải trả giá. Về sự chuyên chở đi lại thì 
rất rẻ và dễ dàng: như xe điển, xe taxi, xe autobus, xe điển 
chạy trên nóc nhà, xe chạy ở dưới him ngầm ở đưới đất, có 
luôn cả nhà hàng buôn bán ở dưới hàm ấy nữa, không có xe 
cyclo, xe gắn máy và xe dap rat ít, thành phó to lớn nhu thé 
nhưng Ít thấy có người tàn phế đi xin ăn ngoài đường, một 
điều lạ là không thấy người phụ nữ nào có thai đi ngoài 
đường bao giờ. Bốn tanh người Nhật ưa thích chung bông vì 
vậy mà có lỗi 300 trường dạy học cách chưng bông khắp 
trong các tỉnh ly xứ Nhật, mỗi khi ra trường thi đậu thì có 
thé làm Giáo sư hoặc làm việc coi về cách chung bông cho 
các hãng to hay công sở. Tại Tokyo có hơn 50 đại học đường 
còn ở Kyoto thì có lối 40 dai học đường dạy đủ các ngành 
kỹ nghệ, văn hóa và chuyên nghiệp, mỗi người Nhật, nam 
hoặc nữ cũng phải học ít lắm tới trung học vì vậy mà xứ Nhật 
Ít có người mù chữ. 

Về tôn giáo thì có nhiều phe phái khác nhau như Khong giáo, 
Lão giáo, Công giáo, Phật giáo và Võ Si đạo (Shintoism), 
đạo này thờ những tám kiếng tròn vo nhu mặt trời tượng 
trưng cho các vị thần phò hộ trong nước cho được thái bình, 
họ cho răng các vị thần này lúc còn sống thì phò vua giúp 
nước, khi thác thì thành thần, vì vậy mà họ rat trong va 
thường đến cúng vai các đền thờ này rất tap nap. Mỗi khi ho 
đến chiêm ngưỡng họ thảy vào thùng ít đồng bạc, kéo 
chuông nghe rôn rồn v6 tay hai lần xong cúi mình lui ra. Còn 
về Phật giáo thì chia làm nhiều phái như: phái Thiên Thai, 
phái Shingon (Mật Tông), phái Jodo (DI Đà), phái Nichiren 
(trì tụng Diệu Pháp Liên Hoa kinh sẽ thành Chánh giác), phái 


84 


Thiền Tông (Zen Buddhism) phái này chuyên môn về thiền 
định để giải thoát, vì vậy mà phái này hiện còn đương thạnh 
hành lắm, có nhiều chùa chién thật to lớn, địa thế chiếm gan 
bằng một châu thành nhỏ, có chỗ thanh tịnh để cho nhà Sư 
và thiện tín riêng biệt dé tham thiền, hôm ấy có các phái đoàn 
Thế giới đến viếng, ho lay cây đập thử máy người đang tham 
thiền nghe chan chát cho mình xem. Trong các phái to lớn 
này còn có rất nhiều phái nhỏ khác nữa không thé kể hết 
được. 


Chương trình và thể thức hội nghị 

Chiều ngày 27-8-1958, tat cả các đại diện trên thé giới cả 
thay 32 nước đều đến trình diện lãnh hồ sơ và chương trình 
nghị sự. Tôi nhận thấy các nước ấy là: Úc châu, Áo, Bi, 
Canada, Miến Điện, Tích Lan, Pháp, Đức, Anh, Ấn Độ, Ý 
Đại Lợi, Thái Lan, Việt Nam, Do Thái, Afghanistan, Bồ Đào 
Nha, Hy Lạp, Hoà Lan, Thụy sĩ, Norway, Nam Dương quần 
đảo, Tân-Gia-Ba, Hồng Kông, Triều tiên và Mỹ quốc, Nhật 
VN aaa 


Sáng ngày 28-8-1958, lối 9 giờ thì Hội nghị khai mạc, bắt 
đầu bằng một bản âm nhạc du đương, hóa dịu của tiếng đờn 
tranh do các phụ nữ Nhật chuyên môn biểu diễn, sau một hồi 
nhac thăng tram, xướng ngôn viên lần lượt xướng danh từ 
người dé lên đọc diễn văn khai mạc. Hôm ấy có ông bà hoàng 
Mikasa em Đức Vua Thiên Hoàng làm Chủ Tọa danh dự. 

Hội nghị chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhứt chia ra 4 nhóm: 
nhóm A) Bàn về sự khởi thủy các tôn giáo; nhóm B) Bàn về 
có giáo; nhóm C) Bàn vé su hoat động các tôn giáo hiện tai; 
nhóm D) Bàn vé các vấn dé tổng quát. Phần thứ nhi, chia ra 


85 


làm 2 nhóm: A) Hội họp chung tat cá các đại diện trên thé 
giới để bàn luận chung trong 5 phiên; B) Chia ra làm 12 vẫn 
đề Hội nghị bàn tròn trong 3 ngày, mỗi ngày 4 vấn đề, hội 
viên tùy thích van dé nào thì vào bàn luận với phe ấy. Phần 
thứ ba, đi châu du các xứ nhu là: Nikko, Kamakura, Ise, 
Tenri, Nara, Tokyo và Kyoto dé khảo cứu các chùa chiền vé 
văn hóa, kỹ thuật và có tích. 

Kỳ Hội nghị này là lần đầu tiên ở xứ Á châu, vì các kỳ trước 
kia đều toàn là họp ở Âu châu cả. Tuy nhiên, cuộc Hội nghị 
đem lại nhiều kết quả tốt đẹp là được hiểu biết lẫn nhau về 
tôn chỉ và giáo lý của các tôn giáo khác nhau. Sự tô chức hết 
sức chu đáo như trong lúc Hội nghị bàn luận đều có tốc ký 
viên ghi chép, thu thanh, quay phim, nhiếp ảnh, phát thanh 
và vô tuyến truyền hình, mọi việc đều sẵn sàng, êm đềm hòa 
thuận trật tự, do nhờ sự sắp đặt khéo léo của ban Tổ chức. 


Hội nghị dé xướng rằng nên khuyến khích, học hỏi, nghiên 
cứu về lịch sử các tôn giáo Âu châu và Á châu cho hiểu biết 
lẫn nhau, để đánh tan sự hiểu lầm giữa người Âu và Á cho 
rằng: quan niệm của sự văn minh Âu châu đối với các tôn 
giáo hoàn toàn là vô hiệu quả. Về mặt các tôn giáo không 
nên giải thích và cho rằng một giáo lý hoặc một quan niệm 
riêng biệt của mỗi phe mỗi phái, hoặc dùng quyền lực đàn 
áp sự tín ngưỡng của người khác, nhưng trái lại nên cho rằng 
là một việc làm cho được phát triển nền đại học văn hóa của 
thế giới, là một đặc tính của sự tư tưởng làm cho sinh hoạt 
và giá trị của mỗi cá nhân và nhân loại mà thôi. 

Một giải pháp về các tôn giáo, là nên thân cận và trao đổi ý 
kiến tốt đẹp giữa Âu-Á không về mặt chủ nghĩa giáo lý, 
nhưng với mục đích là khởi xướng sự hiểu biết lẫn nhau về 


86 


các tôn giáo dưới hình thức văn hóa, theo sự nhu câu của 
khoa học hiện đại. 


Hội IAHR (The International Association for the History of 
Religions) khuyén tất cá các đại diện trên thé giới nên thành 
lập một ban IAHR dia phương, ban này khi thành lập xong 
nên gửi tên ngay cho tổng hội IAHR thì sẽ được tham dự làm 
hội viên. Các nước sau đây đã hứa sẽ lập một ban IAHR địa 
phương như: Ấn Độ, Nhật Bản, A Rập, Miễn Điện, Pakistan, 
Triều Tiên và có thé vào dé đảm nhiệm chức vụ trong Tong 
Ban Chap Hành của IAHR, nếu được đại hội dé cử va chấp 
thuận. Năm 1960 hội IAHR sẽ hop tai Marburg (Đức quốc) 
và có lẽ năm 1963 sẽ hop tại New-Delhi (An D6) nêu xứ này 
thành lập xong ban quản tri địa phương. 

Sau khi khai mạc đến ngày thứ nhì, tới phiên phái đoàn Việt 
Nam do Đại đức Naga Thera Bửu Chơn hướng dẫn lên đọc 
diễn từ nói về lịch sử Phật giáo xứ Việt Nam và một bài nói 
về quan niệm của Phật giáo, sau khi thuyết trình xong vị Chủ 
Tọa có hỏi thính giả 3 làn ai có muốn hỏi chi không, nhưng 
họ vẫn yên lặng vì lí lẽ trong diễn từ rõ và hợp lý nên không 
ai bác bẻ chi cả. 


87 


Nguyên văn bài diễn từ bằng tiếng Anh như vầy: 
THE TEACHINGS OF THE BUDDHA BY NAGA 
THERA (BUU CHƠN) 


In the name of Việt Nam Theravada Sangha Order, I 
congratulate all Brothers and Sisters coming from any 
continent of the world to attend this useful Symposium. 


I have the honour and opportunity to speak a few world in 
this solemn Symposium which is very interesting to all 
Nations. 


Whether all Religions in the world are different forms but 
the aims are almost similar. The Islamism has the thought of 
"Peace" and they adore the StJosaphat which name is 
derived from Buddhist Bodhisatta. The Hinduism has the 
aim of “Ahimsa-Harmlessness” then they consider Buddha 
as their Vishnu avatara-incarnation of Vishnu. The 
Protestant has the ideal of *Neighbourliness". Rationalism 
considers Buddha as a Greatest Thinker. The Confusius 
taught: The viser has to make like a non-intelligent one, the 
powerful man considers himself as a weak one, the richman 
does not forget when he was poor. As for Buddhism is 
“Metta-loving kindness". Therefore all Religions have the 
similar aims e.g. friendliness, harmlessness, 
neighbourliness, helpfulness and loving kindness. In Pali, 
the language of Buddhist scriptures, Metta is known under 
the name of “Brahma vihara", this term may be rendered by: 
excellent lofty or sublime state of mind, or alternatively, by 
Brahma-like or divine Abode. 


Itis said to be excellent or sudlime, because it is the right, or 
ideal, way of conduct towards all living beings. This attitude 


88 


of mind provides in fact the answer to all situations arising 
from social contact. It is the great remover of tension, the 
great peace-maker in social conflict the great healer of 
wounds suffered in the struggle of existence, leveller of 
social barriers, builder of harmonious communities, 
awakener, of slumbering magnanimity long forgotten 
reviver of joy and hope long abandoned, promoter of human 
brotherhood against the forces of egotism. It is incompatible 
with a hateful state of mind, and in that is akin to Brahma 
who is conceived as the hateless one, inbeneficial contrast to 
many other conceptions of deities, in East and West, who by 
their own devolees, are said to show anger, wrath, jealousy 
and "righteous indignations". 


He who assiduously develops this Subline state, by conduct 
and meditation, is said to become an equal of Brahma and if 
one becomes the dominant influence in his mind, he will be 
reborn in congenial worlds, the Realms of Brahma. 
Therefore this state of mind is called God-like, Brahma-like. 
Itis called Adobe, because it should become mind's constact 
dwelling place where our mind feel “at home", it should not 
remain merely place of rare and short visit, soon foggotten. 
In the other words, our mind should become thoroughly 
saturated by it. Metta should become the inseparable 
companion of our days, and we should be mindful of it in all 
our common activities as far as it has any concern with this 
mental attitude. As in the Metta sutta quotes: When standing, 
walking, sitting, lying down; whenever he feels free of 
tiredness; let him establish well mindfulness; this, it is said, 
is the Divine Adobe. 


89 


The Doctrine of the Lord Buddha is not noly Metta loving- 
kindness but there are many other ways for practising. In the 
Tripitaka-Three Baskets, we have 84.000 of Dhamma. But 
the Buddha summarizes them in one Pali stanza thus: Sabba 
papassa akaranam. Kusallass' upasampada. Sacitta pariyoda 
panam. Etam Buddhana sasanam. That is to avoid all bad 
actions to flourish all merits, to purify one heart, that are the 
teachings of all Buddhas. 


Moreover, the foundations of Buddhism is based on Law of 
Cause and Effect and the Four Noble Truths. A pure 
Buddhist should not believe or implore to the other Powerful 
Gods or any Supernatural Being or even the Buddha who 
might give us the happiness or painfulness, pure or impure 
but one has to recourse to oneself, as the Buddha said: Attahi 
attano natho, kohi nàtho paro siya- e.g. One should have to 
recourse oneself, not by the other's protection. The same 
way, in the Catholic Bible says: As thou sowest, so thou shalt 
reap. 


The teachings of the Buddha calls Buddhism, it is Western 
term The Buddha Wasa Man, Buddhist should not regarding 
Him as a God, do not pray to him *Dependence on the others 
for Salvation is negative, dependence on oneself is positive". 
To depend on another is to shelve making the effort, and to 
lose one's independence. 


Buddha is not a name, but an appellation, meaning 
Englishtened One. Former Buddhas have existed in the past 
ages, and other Buddhas are expected in the future, the 
present Buddha is Gautama or Sakyamumi. All Buddhas 
teach the same Doctrine. Among us whether we are Buddhist 
or not, we should learn and practice the “Science of Life" 


90 


that is we must control ourselves the deed, speech and 
thought, do not let them discard the wholesome volition or 
the other words we should follow the “Noble Eighfold Path 
with embodies eight principles or rules of conducts, then one 
can improve the happiness in this very life as well as in the 
future's. The Lord Buddha had foresighted that, in the future, 
His disciples would mistake Him asa Redeemer of the world 
or a Powerful God, then they engage only in the ritual 
ceremony of worshiping, and they do not set forth to 
practising the Dhamma, in other to escape all sufferings. So 
He recommended to His disciples as the following Pali 
stanza: Tumhehi kiccam atappam — Akkhatara Tathagata. // 
Patipafíio pamokkhanti — Jhayino mara bandhna. That is, 
you have to practice diligently the Dhamma, all Buddhas are 
only showing the way, if you follow the Path that I had 
shown, then you will escape the ties of the Mara or 
difilements, so you safety reach the stage of Salvation. 


All these arguments testify that Buddhism is absolute and 
rationalist Doctrine which is not grasping on Atheism, 
Heresy or others power in order to get Deliverance. I am sure 
that, if the moderm world tries to understand and usefulness 
of Buddhism which teaches the mankind to be non-violent 
but compassionate, then the whole world would be peaceful. 
Finally, I hope that this significant Symposium will bring 
happiness and cordiality to all Nations. 


Ban dich: 

Bài diễn từ của Dai đức Bửu Chon — Naga Thera trong kỳ 
Hội Nghị Lich Sử Tôn giáo Thê giới lân thứ chin tại Đông 
Kinh. 


91 


GIÁO LÝ CỦA ĐỨC PHẬT 
Nhơn danh cho Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt 

Nam, tôi xin chúc mừng tất cả các huynh đệ nam, nữ trên 
khắp Thé giới đến dự Hội nghị Triết học hữu ích này. 
Tôi lay làm may man và danh dự được phát biéu ít lời trong 
kỳ Hội nghị Triết học long trọng này, nó rất hữu ích cho tất 
cả quốc gia. 
Mặc dù tất cả Tôn giáo có hình thức khác nhau nhưng tôn 
chỉ gần giống nhau như: Hồi giáo có quan niệm “hòa bình” 

và họ tôn sùng vị thánh Josephat mà danh từ này tương đồng 
từ nguồn gốc “Bồ dé tát doa” của Phát giáo, Án giáo có tôn 
chỉ là “vô hại” họ cho Đức Phật như là một hiện thân của vi 
thần Vishnu của họ. Tin lành giáo có quan niệm là “tương 
thân” hay tương trợ lẫn nhau. Hợp lý giáo hay Thuần lý giáo 
thì cho Đức Phật là một bậc “đại tư tưởng”, Không giáo thì 
dạy rằng: Người trí thức nên làm như người ngu muội, người 
có quyền thế nên tự cho mình như kẻ yếu hèn, người giàu 
sang không nên quên mình trong lúc hàn vi. Còn về Phật 
giáo thì có bản chất “từ bi, bác ái”, vì vậy mà tất cả các tôn 
giáo đều có tôn chỉ tương đồng là: tình huynh đệ, không hãm 
hai nhau, tương thân tương trợ và từ bi bác ái. 
Pali là thứ tiếng dùng trong Kinh nhà Phật, thì tiếng Metta — 
Bác ái còn gọi là Brahma Vihara = Phạm hạnh, danh từ này 
còn có nghĩa là: vô lượng cao quí hay là trạng thái cao 
thượng của tinh thần hay nói một cách khác là sự ưa mến của 
các bực phạm hạnh hay là “nơi mà tâm các vị Thần tiên cư 


39 


tru’. 


Sở di nói là vô lượng cao quí là vì có quan niệm hành động 
chân chánh đôi với tât cả chúng sanh, vì trạng thái của tâm 


92 


bác ái để đối phó lại hay là trả lời cho tất cả trường hợp xảy 
ra trong sự trực tiếp với xã hội. Chính tâm ấy rất quan trọng 
trong sự đứt bỏ tinh trạng căng tháng giữa đôi bên. Nó làm 
cho xã hội xung đột nhau được hòa bình, nó làm cho lành 
mạnh những vết thương đau khổ trong sự tranh đấu của đời 
người, nó bẻ gãy hàng rào giai cấp của xã hội, nó xây dựng 
một xã hội nhu hòa, nó thức tỉnh cho lòng rộng lượng đã bỏ 
quên từ lâu đời, khiêu gợi lại sự vui vẻ và hy vọng đã hoang 
phế, nó khởi xướng tình huynh đệ của nhân loại và gạt bỏ 
sức lực mạnh mẽ của sự ích kỷ, nó không thích hợp với trạng 
thái ghét vơ của tâm hòn. 
Và chính tâm bác ái ấy rất thân cận với trời “Phạm Thiên” là 
bực không có tâm thù oán và sân hận, nó trái ngược lại với 
những quan niệm của các Thần Giáo khác, ở Á cũng như Âu 
châu, do sự sùng tín của họ mà có khi tỏ ra ganh ty, sân hận, 
giận dữ, công phẫn mà họ cho là việc làm chánh đáng. Người 
nào siêng năng thực hành đức tánh cao cả này băng sự tham 
thiền thì người ấy trở nên dong dang nhu troi Pham Thiên, 
và nếu tâm người ay được thám nhuận phép thiền định về 
bác ái thì sau khi chết sẽ được tái sanh về cõi trời ấy, như thế 
nên mới gọi trạng thái của tâm này là “như Chư Thiên hoặc 
như Phạm Thiên”. 
Còn nói về sự cư ngụ là tâm luôn luôn phải khăng khít ở 
trong pháp bác ái ấy cũng như chỗ ở của mình, chớ không 
phải chỗ mà mình chỉ đến viếng cấp thời rồi quên đi mau 
chóng. Nói một cách khác, là tâm của chúng ta nên luôn luôn 
khẳng khít vào đấy. Hằng ngày lòng bác ái như người bạn 
không rời chúng ta và trong tất cả mọi sự hành vi luôn luôn 
phải chủ tâm đến nó, cho đến tất cả những sự việc nào có 
liên quan đến trạng thái của tâm này. Cũng như trong Kinh 


93 


bác ái có giải rằng: Dù khi đi, đứng, ngồi, nằm, bắt luận trong 
lúc nào mà không mỏi mệt thì nên có gang niệm lòng bác ái, 
như vậy nên mới gọi là “chỗ cư ngụ của Chư Thiên”. 

Giáo lý của Đức Phật chắng phải có tâm bác ái mà thôi 
nhưng còn rất nhiều cách thực hành khác nữa. Trong Tam 
Tạng còn có đến tám muôn bốn nghìn pháp môn, nhưng Đức 
Phật tóm lại trong bài kệ Pali như vầy: Phải tránh xa các điều 
ác, nên làm các điều lành. Trau tâm cho trong sạch, đó là 
những lời giáo huấn của chư Phật. Hơn nữa, Phật giáo căn 
bản trên Lý nhân quả và Tứ diệu dé. 

Người Phật tử thuần thành không nên tin tưởng và van lơn 
khán vái với các thần lực hoặc một nhân vật siêu phàm xuất 
chúng nào, dầu cho Đức Phật, dé dem lại cho ta vui hay khô, 
trong sạch hay nhơ bên, nhưng trái lại con người phải tự 
nương nhờ lay minh như Đức Phát có nói: “Tự mình hãy 
nương nhờ lấy mình chớ không nên nương nhờ hoặc cầu cứu 
nơi kẻ khác”, cũng như thế á ay trong kinh Thánh của đạo Ola: 
tô có nói: “Người gieo giống nào, người sé gặt lại giống ấy”. 
Đức Phật là một nhân vật như chúng ta, người Phật tử không 
nên coi Ngài như một vi Than linh, không nên cầu khẩn 
Ngài. Trong Phật giáo không có sự nhờ người khác mà giải 
thoát, nhưng phải tự lực mình mới giải thoát được cho mình. 
Sự do nhờ nơi kẻ khác tức là làm ngăn trở sự có gắng và làm 
cho ta mát sự tự lập và tự chủ. 

Đức Phật không phải là một cái tên, nhưng đó chỉ là một 
danh từ kêu gọi vậy thôi, thật ra Phật có nghĩa là “Một đẳng 
đã giác ngộ hay sáng suốt”. Trong thời quá khứ cũng có 
nhiều vị Phật và cũng sẽ có những vi Phật trong thời vi lai, 
còn trong hiện tai là Đức Phật Gautama hay Sakyamuni dang 
giáo truyền. 


94 


Tất cả chư Phật đều giảng dạy đồng một giáo lý, chúng ta ở 
đây dầu là Phật tử hay không cũng nên luyện tập một “cuộc 
đời thanh khiết”, là chúng ta nên tự kiểm điểm mọi sự hành 
vi của thân, khẩu, ý đừng cho nó hoạt động ngoài phạm vi 
của pháp thiện, hay nói một cách khác là chúng ta nên thực 
hành theo “Bát chánh đạo”, con đường có 8 chi dé trau dói 
hanh kiém cüa minh, néu duoc nhu vậy thì con người tu 
mình có thể làm cho tăng trưởng nhân vị của mình và hạnh 
phúc trong kiếp hiện tại và trong những kiếp vị lai. 

Đức Phat Ngài đã có viễn kiến thay rang, trong ngày vị lai 
các hàng môn đệ của Ngài có thể lầm tưởng Ngài là một 
“Bậc Cứu Thế” hoặc là một “Vi Thần Linh”, như vậy họ chỉ 
chuyên cần theo nghi thức lễ bái cung dường mà thói chớ 
không quan tâm thực hiện theo giáo lý của Ngài đặng thoát 
khỏi sự thống khó. Nên Ngài mới căn dặn các hàng môn đệ 
như vay: “Các người hãy có gắng thực hành theo giáo pháp, 
tất cả chư Phật chỉ là người chỉ đường vậy thôi, nếu các 
người thực hành con đường Như Lai đã chỉ thì sẽ thoát khỏi 
sự cột trói của Ma vương (hay là phiền não), như vậy thì các 
người mới đến nơi giải thoát một cách an toàn”. 

Tất cả những bằng chứng đã kê trên để minh định rằng 
Phật giáo là một giáo lý tuyệt đối hợp lý, không có chấp vào 
thần linh, tà thuyết hay do nơi năng lực của kẻ khác mà được 
giải thoát sự thống khó. Tôi dám quả quyết rằng, nếu Thé 
giới văn minh mà khoa học này mà hiểu được sự lợi ích của 
Phật giáo đã giáo hóa nhân loại không có tàn ác, bạo ngược 
nhưng trái lại có tâm bác ái, rộng lượng, khoan dung thì Thế 
giới sẽ chắc chắn được hưởng sự “hòa bình”. Đến đây tôi 
mong ước sao cho cuộc Hội nghi “Lịch sử tôn giáo" có đầy 


95 


ý nghĩa này sẽ đem lại sự hạnh phúc và tình thân ái cho nhân 
loại và các quôc gia. 


Bài này sau lại hội đồng trong ban Tổ chức được tuyển 
chọn va In ra sách đê gởi đi khắp các nơi trong các Đại Học 
Đường Nhật Bản đê cho sinh viên học hỏi. 


Sau khi Hội nghị xong, các phái đoàn đều được đưa đi chiêm 
bái và khảo cứu các xứ đã ké trên, phần nhiều chùa chiền của 
Phật giáo và phái Võ sĩ đạo, kiến trúc rất đẹp và nguy nga đồ 
sê, các dèn thờ của võ sĩ đạo thì phần nhiều lợp bang vỏ cây 
theo cô truyền, thật dày trong 20 năm mới thay lợp lại một 
lần. Ở trước đền khi vào ngay cửa chính thì thấy một sợi dây 
rơm thắt lại bằng cườm tay là tiêu biểu của sự đoàn kết về 
võ sĩ đạo, còn các chùa Phật giáo thì thường cất nơi thanh 
văng và trên núi non. 

Các phái đoàn đi chiêm bái lần lần đến xứ Kyoto một cựu 
thủ đô xứ Nhật đúng ngày 9-9-1958, lối 11 giờ trưa, Ban Tổ 
chức và các phái đoàn cu hội tại Đại Học Đường Kyoto và 
tuyên bó bé mạc Hội nghị nơi ấy. 

Trong lúc Hội nghi có sáu bữa tiệc dé thết đãi các phái đoàn, 
ngày thứ nhứt do ông Chủ tịch Hội Đồng Khoa Học và ban 
Tổ chức thết đãi, ngày thứ nhì do đức Hoàng Tử Mikasa, 
ngày thứ ba do ông Nobusuke Kishi Thủ tướng Nhật, ngày 
thứ tư do ông Bộ trưởng bộ Giáo dục tô chức, ngày thứ năm 
do ông Vương Ngoại xứ Tenriko, ngày bế mạc do ông Giám 
đốc dai học đường Kyoto thết đãi dé tiễn biệt các phái đoàn 
Thé giới và giải tán luôn cuộc Hội nghi nơi ấy. 

Trong khi lưu trú tại Đông kinh được nhiều bạn Nhật đã từng 
gặp trước kia tại Rangoon đến thăm, ngoài ra tòa Sứ quán 
Việt Nam có tô chức một buổi tiệc dé thét đãi phái đoàn trước 


96 


khi về xứ. Ông bà đại sứ Bùi Văn Thinh rất ân cần khoản 
đãi, luôn tất cả nhân viên trong xứ quán cũng rất vui vẻ giúp 
đỡ chúng tôi trong khi hữu sự. 

Tối hôm ấy phái đoàn Việt Nam phải lên tàu hỏa lúc 10 giờ 
đêm để trở về Tokyo cách đô thị Kyoto 600 cây số ngàn, tàu 
hỏa chạy suốt đêm sáng hôm sau lối 9 giờ mới về tới Tokyo, 
suốt ngày hôm ấy phải lo sắp đặt hành lý và đến kiếu từ Sứ 
quán vì sáng mai lúc 6 giờ phải ra phi trường dé lên đường 
về XỨ. 

Vừa hừng sáng thì đã có xe Sứ quán đến rước chúng tôi ra 
phi trường và đưa chúng tôi ra tận nơi phi trường dé tiễn biệt. 
8 giờ 15 thì phi cơ cất cánh đôi 6 giờ sáng xứ ta) mãi đến 4 
giờ chiều phi cơ mới đỗ xuống phi cảng Hồng Kông cho 
hành khách lên xuống độ 45 phút thì lại cất cánh trực chỉ phi 
trường Tân Sơn Nhứt, mãi đến 19 giờ 30 mới đến nơi cả thảy 
lối 13 tiếng đồng hồ, khi xuống phi cơ để về chùa thì đã có 
các vị Đại đức trong ban chưởng quản và một số thiện nam 
tín nữ rất đông đến tiếp rước chúng tôi một cách nóng nhiệt, 
sau khi mừng rỡ hàn huyên phái đoàn lên xe đưa về Kỳ Viên 
tự. 

Trong lúc tôi Hội nghị và chiêm bái các nơi Phật tích cũng 
được công đức đa thiểu, vậy tôi xin hồi hướng quả phúc ây 
cho tat cả bà con có lòng trong sạch hộ độ tôi đa thiểu vé chi 
phí, do năng lực phước báu ấy xin cho tất cả bà con thiện 
nam tín nữ được mọi điều an vui, hạnh phúc. 


97 


Đại đức Bửu Chon dang dự Hội nghị IAHR tại Tokyo. 


cz 


Các phái đoán trên Thế giới dang viếng Pho tuong Phát vi đại tại Kamakura (Nhyt) 


98 


DO. Biu Chon đang chuyện vàng 

vôi Hoàng tử Mikasa-em ruột đức Vua 
Thiên Hoàng (Nhụ!)- 

trước phóng khánh tiết. 


ĐĐ BÙu Chon đang dung 
trong cảnh vườn nơi đến 
vua có đó Kyoto. 


99 


Hội Nghị Lịch Sử Tôn Giáo Quốc Tế Lần Thứ XTại 
Marburg (Tây Đức) (11-24/9/1960) 
Cuộc hành trình 

Ngày 24-8-1960 tôi được giấy bộ Nội Vụ mời tôi đến để 
lây giấy tờ sang Tây Đức Hội nghị Lịch Sử Tôn Giáo làn thứ 
X tai Marburg-Lahn. 

Sau khi lo xong giấy tờ thường lệ đến ngày 8-9-60, lúc 20 
gid, có chư Tang và thiện tín rất đông tụ hội tại chùa Kỳ Viên 
tụng kinh cầu an và phúc chúc cho tôi thượng lộ bình an. 
Xong có hai xe tiễn đưa tôi ra phi trường: một xe chư Tăng 
có Sư Hộ Giác làm hướng đạo, một xe của bà Vũ Thị Kiểm 
đưa tôi và it người thiện tín. Vì ban đêm vào phi trường phải 
xin phép nên một số chư Tăng và thiện tín đành phải ở lại, 
chỉ tiễn chân tôi trước chùa thôi. 

Đến phi trường còn phải chờ hơn 1 tiếng đồng hồ: đến 21 
giờ 30 thì phi cơ mới cất cánh. Trên hư không ban đêm khí 
trời lạnh nên nhân viên của hãng hàng không Air France biếu 
cho mỗi người một chiếc mên len và một đôi vớ mang cho 
đỡ lạnh. Đêm đã khuya trên phi cơ đều tắt đèn hết, chỉ chừa 
ánh sáng hơi lu lờ cho hành khách an nghỉ. Phần tôi không 
thé nào ngủ được, ngòi dựa lưng vào ghé lo nghi vơ van đâu 
đâu. Vì các kỳ Hội nghị khác đều có người theo giúp đỡ, 
chuyến này lại không có ai, chỉ có một mình một bóng tôi 
mà thôi. Phần cuộc hành trình rất xa xôi trên lãnh thổ Âu 
châu, không phải là xứ Phật giáo, nhưng tôi cũng cứ hy sanh 
nhẫn nại dé làm tròn xứ mang, vì phải đương đầu với bao 
nhiêu sự khó khăn nên tôi nguyện đành liều cho phần phước 
đến đâu hay đến đó. Mảng suy nghĩ vu vơ bỗng có còi báo 
hiệu cho hành khách phải that dây dai vì phi co sắp đồ xuống 


100 


phi trường Bangkok lúc 12 giờ đêm. Khi hành khách lên 
xuống xong lại cất cánh trực chỉ tháng qua Karachi. Khi đến 
nơi thì trời vừa sáng, hành khách được đưa đi đến một nhà 
hàng để điểm tâm, xong lai cất cánh thing gua Teheran 
(Perse). Trên phi co trêng xuống thấy toàn toàn là đồng cát 
trăng phau phau, có chỗ thì núi non gó ghé, chớn chở, trơ 
troi, không có cây cối chi. Phi co bay hàng máy tiếng đồng 
hồ, nhưng vì đây là một bãi sa mạc thật to của xứ Ba-tư 
(Perse) vậy. 


Từ Teheran qua Rome (Ý Đại Lợi) phi cơ phải bay thật cao 
vì bị sa mù và núi non hiểm trở. Gần 8 tiếng đồng hồ phi cơ 
mới báo hiệu cho biết gần đến phi trường Ciampino (Rome). 
Ở đây thì giờ khác hơn bên ta 6 tiếng đồng hồ, nên khi đến 
nơi thì trời vừa tối. Có xe của hãng hàng không đưa về Hotel, 
nghỉ tạm chó chuyền phi cơ ngày mai mới di qua Frankfurt 
(Đức). Hôm â ay cùng đi một chuyên có ông bà Nguyễn Xuân 
Nhân đi dự Hội nghị giáo huấn ở Rome, cùng ở chung một 
Hotel, nên dùng điện thoại chuyện van với nhau cho đỡ 
buồn. Tôi cũng có gọi điện thoại cho Sứ quán Việt Nam tại 
Rome để báo tin cho hay. Tình cờ lại gặp ông Đỗ Văn Minh 
đang làm việc cho Sứ quán tại Rome. Vì trước đây 2 năm, 
tôi cũng di dự Hội nghi IAHR tại Đông kinh (Tokyo) cũng 
gặp ông đang tùng sự nơi ay. Ong rat mừng và yêu cau tôi 
có cân chi đến ông thì ông sẵn sàng giúp đỡ. Tôi cho hay 
rằng. ngày mai lối 17 giờ 30, tôi phải lên phi cơ nên không 
có cân chi. Nhưng ông cũng không chịu làm ngơ, ông mua 
đủ thứ trái cây, sai tài xế đem đến biếu tôi. Vì đã quá ngọ 
nên tôi tạm lãnh và cho luôn ông bà Nguyễn Xuân Nhân. 


Đúng 17 giờ thì có xe Sứ quán V.N. đến đưa tôi ra phi trường 
cách đô thị lôi 15 cây sô ngàn. Phi cảng này thật to rộng khi 


101 


đến thì ở một nơi, khi đi thì ở một chỗ khác nữa, cách nhau 
độ 3 cây số, đâu mặt lại với nhau. Theo luật Chánh phủ Ý thì 
mỗi hành khách khi đi phải đóng một số tiền là 700 lires, lỗi 
50$ xứ ta. Mọi việc đều nhờ Sứ quán V.N. lo cho cả. Phi cơ 
này của hãng hàng không Lufthansa của Đức, chở lối 100 
hành khách bay trên 2 tiếng đồng hồ mới đến phi trường 
Frankfurt (Tây Đức). Trên phi cơ trông xuống thấy toàn là 
tuyết trắng xóa, bao phủ những dãy núi cao chớn chở. Khí 
trời ở đây lạnh lắm, lối 17-18 độ, ban đêm có khi 10-11 độ 
hoặc 12-13 độ là cùng. Khi phi cơ báo hiệu cho biết gần đến 
phi trường thì hơn 8 giờ. Các phi trường Âu châu rất dễ, 
không cân biên giấy kê khai hoặc thẻ kiểm điểm chỉ cả. Khi 
đến nơi, họ chỉ hỏi giấy thông hành, xem xong họ đóng dấu 
rồi đưa lại và cám ơn mình nữa. Còn về quan thuế, thì họ hỏi 
mình có chi kê khai không như rượu mạnh, thuốc diéu, dầu 
thơm... Khi mình nói không có chi khai, thi họ đóng dau và 
cho đi liền. 

Trước khi đó một giờ có Sứ quán V.N. ra đón rước, nhưng 
khi hỏi chuyến phi cơ từ Saigon qua tháng Frankfurt thì hãng 
hàng không trả lời không có người V.N. nào qua cả. Vì tôi 
có gởi thơ cho hay trước sẽ đi qua chuyến đó, nhưng không 
có chỗ nên đi vòng qua Rome thành ra cuộc tiếp rước mới 
sai như vậy. Nhưng cũng may có người cùng đi Hội nghị đưa 
tôi lên tàu hỏa tốc hành lên Marburg, chỗ Hội nghị cách đó 
100 cây số ngàn. Khi tàu hỏa đến nơi thì đã có Ủy ban Tổ 
chức ho chuc sẵn dé tiếp rước các phái đoàn đưa vé nhà trọ. 
Tôi được đưa về nhà trọ một biệt thự của Giáo sư Dr. 
Seidelmann cùng với hai người đại diện Thụy Điển: một ông 
kỹ sư khoáng vật và một ông cử nhân thần học, cùng ở chung 
nhau mỗi người một phòng. Lúc bấy giờ đã hơn 10 giờ đêm, 


102 


phần thì đi đường mệt nhọc nên phải nghỉ sớm cho có sức 
khỏe dé mai bắt đầu Hội nghi. 

Sáng ngày 11-9-1960, khi điểm tâm xong, tôi cùng hai ông 
Thụy Điền đi đến chỗ Hội nghị. Chỗ này ở trên một chót đồi, 
có hai vật có truyền là một nhà thờ Thiên Chúa giáo đã xây 
dung từ năm 1235-1335 do nữ hoàng Elisabeth và được tu 
bó phuc hung lại năm 1470, và một trường đại hoc thành lập 
từ năm 1527 hiện giờ có luôn luôn lối 6.000 học sanh đến 
học đủ các ngành và các khoa đại học. 


Chương trình hội nghị 

Đúng 10 giờ thì Hội nghị bắt đầu khai mạc bằng một bản 
nhạc du dương trong một gian phòng rộng lớn của một nhà 
thờ có mà bấy giờ chi dé làm một bảo tàng viện. 
Khởi đầu. có Thủ tướng Đức đọc diễn văn khai mạc. Đại ý 
ông nói rằng ước mong cuộc Hội nghị này sẽ đem lại nhiều 
kết quả tốt đẹp cho những người tầm đạo và nhiều sự lợi ích 
cho thế giới hiện nay. Sau cùng, ông cầu chúc cho tất cả các 
phái đoàn được đầy đủ sức khỏe để cộng sự trong khi Hội 
nghị và được mọi tiện nghi dễ dàng trong khi lưu trú trên 
lãnh thô của ông. Kế đó Hồng Y Giáo Chủ lên đọc chúc từ, 
kế Hoàng tử Mikasa em Đức Vua Thiên hoàng Nhựt, Hội 
Trưởng danh dự đọc diễn từ chúc mừng cuộc Hội nghị được 
kết quả mỹ mãn. Kế bác sĩ Dr. Heiller, Chủ tịch Ban Tổ chức 
lên trinh bày công việc của Ban T chức và lý do cuộc Hội 
nghị, sau cùng bác sĩ Dr. Bleeker, Tổng Thư ký của hội 
IAHR (International Association for the History of 
Religions) lên đọc phúc trình công việc của hội và đồng thời 
ông yêu cầu tất cả các đại diện nên đứng dậy làm thinh trong 


103 


vài phút để kỷ niệm cho bác si Dr. Pettazzoni, Hội trưởng 
của Hội LAHR, đã quá cô trong năm vừa qua. Xong một bản 
nhạc trói lên châm dứt cuộc khai mạc. 


Hôm â ấy có thay 508 đại diện của 29 nước. Vì đường sá xa 
xôi, tôn phí nặng né nên các nước A châu rất ít chỉ có 6 nước 
thôi như là: Việt Nam, Nhật Bản, Hồng Kông, Triều Tiên, 
Ấn Độ và Tích Lan, còn lại bao nhiêu đều là các nước Trung 
Đông và Âu Mỹ như: Hồi quốc, Ba Tư, Hy Lạp, Do Thái, A 
Rập, Nam Tư Lạp Phu, Áo, Ý, Pháp, Đức, Bi, Thụy Sĩ, Thụy 
Điền, Hòa Lan, Ba Lan, Na Uy, Anh, Mỹ, Bồ Dao Nha, Y- 
Pha-Nho, Maroc... Khi giải tán thì đã hơn 1 giờ trưa. Chiều 
lại lối 3 giờ thì các phái đoàn được đưa đi viếng các cô tích 
trong xứ Marbura. Tối lại trong lúc 8 giờ có một bữa tiệc của 
ông thị trưởng và Giám đốc đại học Marburg thết đãi. Sau 
rốt có chiếu cuốn phim vé có tích xứ Marburg cho xem. 


Sáng thứ hai 12-9-1960, sau khi điểm tâm, đúng 8 giờ 30 thì 
có xe của có Marianne chờ sẵn dé rước tôi và hai ông Thuy 
Điền đến chỗ Hội nghi, do Ban Tổ chức phái cô có phan sự 
rước đưa mỗi bữa. Khi đến nơi đúng 9 giờ thì Hội nghị bắt 
đầu bàn luận. Phái đoàn V.N. được sắp vào ngày đầu tiên để 
trình bày đề tài vào khoảng 11 giờ 30. Đề tài Hội nghị chia 
làm 7 môn là: về các tôn giáo tối có; về tôn giáo xứ Ba-tư và 
đạo Do Thái; về các tôn giáo xứ An Độ và Viễn Đông như 
Ấn giáo, Phật giáo, Không giáo, Lão giáo.. ; về tôn giáo xứ 
Hy Lap và La Mã (Rome); vé Hói giáo (Islam Mahamadan); 
về Công giáo; vé hiện tượng học và các vấn dé tổng quát. 


Hôm à ay ba Giao su Dr.B. Heimann (dai hoc London) lam 
chủ tọa. Đúng giờ bà mời tôi lên diễn đàn, xong bà giới thiệu 
với thính giả thế giới biết rằng: Đây là một nhà Sư chân tu 
của nước V.N., xin quí ông muốn hỏi chi thì hỏi (This is a 


104 


real Venerable of V.N., please ask some questions). Nghe bà 
giới thiệu mà ngán, nhưng tôi vẫn thản nhiên thuyết trình 
như thường. Xong bà đứng dậy cám ơn và nói theo sự ên 
định thì mỗi người chỉ được phép thuyết trình trong 15 phút 
và cho hỏi thêm 5 phút thôi. Nhưng hai người sắp thuyết 
trình kế ngày hôm nay lại văng mặt, vậy Ngài có quyền nói 
luôn đến 50 phút. Bà dứt lời thì có ông bác sĩ người Mỹ có 
qua nghiên cứu nhiều năm về tôn giáo bên Nhựt đứng dậy 
hỏi tôi rằng: Phật giáo có liên quan đến vấn đề nhân vị 
không? Phật giáo đối với van dé nhân vi ra thé nào? Tôi trả 
lời rằng: Phật giáo rất liên hệ và chú trọng đến vẫn đề nhân 
vị, còn đối với van đề nhân vi thì Phật giáo hoàn toàn nâng 
cao trình độ nhân vị, từ chỗ thấp hèn đến chỗ cao thượng, từ 
chỗ khổ não đến chỗ giải thoát, từ bậc thường nhân đến bậc 
siêu việt, từ nơi si mê đến nơi sáng suốt. Hơn nữa, chính 
cũng trong một nhân vật ấy, néu sự hành vi của mình thấp 
hèn, còn nếu sự hành vi do thân khâu ý được trong sach, cao 
thượng thì tự nhiên đem nhân vi của mình lên địa vi trong 
sạch và cao thượng. Kế một ông bác sĩ người An đứng dậy 
hỏi tôi về cái nghiệp (karma) của Phật giáo ra thế nào? Tôi 
trả lời rằng theo Phật giáo tiếng nói karma- nghiệp ấy chỉ là 
một sự hành động mà thôi, chưa phân biệt tội hay phước. 
Còn nói về nơi phát sanh ra karma ấy có 3 là thân, khẩu, ý. 
Sự hành động nào do thân, khâu, ý dầu thiện dầu ác cũng gọi 
là karma nghiệp cả. Còn nếu nói một cách khác nữa thì 
karma ấy có 3 là: nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không 
thiện, không ác. Nghiệp thứ 3 này khác hơn các tôn giáo khác 
là khi đã đắc quả A-la-hán rồi, sự hành vi của các Ngài không 
còn gọi là thiện hoặc ác chi cả, chỉ còn là một phận sự vậy 
thôi. Kế một cô Giáo sư người Áo ở Vienne đứng dậy hỏi 
rằng: Lúc nãy nghe Ngài đề cập đến cái quả, vậy xin Ngài 


105 


chỉ cho tôi thấy rõ cái quả. Tôi ôn tồn hỏi lại cô rằng: Có lẽ 
cô còn nhớ lúc cô còn bé, bao nhiêu năm cắp sách đi học, 
nào bị lạnh bị nóng cực nhọc, có khi cũng bị rầy la quở trách, 
lúc vui lúc buồn, bao nhiêu những sự hành vi ấy hiện giờ 
không còn nữa. Vậy chớ bây gió cô còn sót lại cái chi không? 
Câu hỏi bất ngờ của tôi làm có hơi ngớ ngắn, nhưng một 
chập cô liền trả lời rằng: Hiện giờ tôi đã thôi học nhưng vẫn 
còn sót lại sự hiểu biết (reste la connaissance). Tôi nói đó là 
két quả của bao nhiêu năm do su học tập của cô vậy. Kế một 
ông Giáo sư người Đức đứng dậy hỏi tôi rằng: Tiếng nói 
Pháp (Dharma) nghĩa chính ra sao? Có mấy loại Dharma? 
Tôi trả lời răng: Pháp có nghĩa là nâng đỡ (support) hoặc là 
chân lý (truth). Nếu nói rộng ra thì Pháp ấy có nhiều loại, 
nhưng nói tóm lại thì pháp có 3 loại là: Pháp thiện, pháp ác, 
pháp không thiện, không ác, pháp thứ 3 này thuộc về loại 
tâm trung bình là đạo quà Niét-bàn. Kế ông Giáo sư người 
Mỹ ở Nữu-Ước (New York) hỏi tôi rằng: Lúc này nghe Ngài 
nói có lòng từ bị bác ái. Muốn cho được trạng thái của tâm 
ay, phải làm bằng cách nào? Tôi liền giải thích cách rải lòng 
bác ái một cách tóm tắt là: trước hết mình phải rải lòng bác 
ái cho minh như vay “Cầu xin cho thân tâm ta được sự an 
vui”. Trong khi ấy ráng dứt bỏ tâm thù oán, sân hận gây oan 
trái với mọi người. Rồi lần lần rải tâm từ đến những người 
chung quanh ta, lần đến những người trong xóm, trong làng, 
trong tỉnh, trong toàn xứ, sau rốt rải luôn cho tất cả chúng 
sanh trên thế giới không phân biệt giai cấp, chủng tộc, màu 
sắc, già trẻ chi hết chỉ có tâm từ vô lượng dé rải đến tất cả 
chúng sanh mà thôi. Rải như thế càng lâu càng hay và tâm 
lần lần sẽ trở nên điềm tĩnh, mát mẻ lạ thường. Khi giải xong, 
họ lấy làm hoan nghĩnh, có người nói nêu mọi người được 
như vật thì Thế giới đâu có chiến tranh. Có người còn muốn 


106 


hỏi nữa, nhưng bà Heimann Chủ Tọa liền chặn lời và nói 
rằng: Ngài trả lời đã nhiều rồi và cũng đúng giờ xin dé cho 
người khác lên thuyết trình. 

Lần lượt các phái đoàn trên thế giới lên dién đàn trình bày tư 
tưởng và lý thuyết của tôn giáo mình. Như bên Nhựt thì có 
nhiều người lên trình bày theo giáo phái mình, như đạo 
Shinto thì giải về tinh thần võ sĩ, nhờ thần Kami khai lập và 
hộ trì xứ Nhật, phái Thiên Thai thì trình bày về sự niệm Phật 
A-di-đà, khi chết thì sẽ được vãng sanh về tây phương cực 
lạc quốc. độ, phái Thiền Tông thì nói con người cân phải 
tham thiền mới giải thoát khổ được, phái Thiên Lý giáo thì 
nói mọi việc đều do nơi trời tạo hóa và định đoạt, vậy con 
người nên tin tưởng và thờ trời thì sẽ được mọi điều hạnh 
phúc. Còn An Độ thì thuyết trình về chủ nghĩa của Bà-la- 
môn cho là một đạo lâu đời nhut, trước Phật giáo hơn 2.000 
năm và tất cả vạn vật đều do nơi thần Phạm Thiên (Brahma) 
hóa sanh ra cả. Vậy con người nên tôn kính thờ Ngài, khi 
chết sẽ được trở về với ngài, khi ông thuyết trình xong có 
người hỏi ông rằng: Trong đạo ông từ xưa đến nay có ai được 
thấy vị thần Brahma lần nào không? Câu hỏi có hơi đột ngột 
làm cho ông An Độ khó mà trả lời được. Còn các phái đoàn 
Âu châu thì phần nhiều nói về lịch sử của Thiên Chúa giáo, 
Cơ Đốc giáo và Tin Lành, hoặc các nhà thờ do nơi ai tạo ra 
từ lúc nào, hoặc thuật lại vài câu chuyện tìm được những tâm 
bia do sở khảo có mới tìm ra một nơi sụp đồ nào, hoặc những 
chuyện huyền bí của đạo mình, hoặc thuyết trình về chủ 
nghĩa Đa thần giáo... Công việc Hội nghị tiếp tục luôn theo 
thứ tự những bài của ban Tô chức đã chon lựa, luôn trong 7 
ngày như vậy mới xong công việc Hội nghi. 


107 


Sau khi Hội nghị xong thì tất cả các phái đoàn được đưa đi 
khảo cứu các cô tích, đền đài, nhà thờ và bảo tàng viện có 
liên quan đến vấn dé tôn giáo trong máy xứ như là: Hesse, 
Fulda, Wetzlar, Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Rhines, Trier, 
Maria Laach, Boon, Cologne. Dung 7 ngày thi Hội nghi 
tuyén bó bé mac tai mót dai hoc duóng ó Cologne duói su 
Chü Toa cüa óng giám dóc dai hoc noi áy. 

Tối hôm ấy có một bữa tiệc của ông Bộ Trưởng bộ Nội vụ 
thết đãi các phái đoàn và đồng thời tuyên bó luôn sự bé mạc 
cuộc Hội nghi. Ông rất ân cần hàn huyên chuyện van với tất 
cả các phái đoàn đến khuya mới giải tán. Sau khi bé mac, có 
người còn ở lại nơi ay, có người di chó nọ chỗ kia, có người 
cũng trở về Marburg. 

Dân số nước Đức lối 90 triệu nhưng bị chia làm hai nên phần 
tây Đức chỉ có lỗi 60 triệu. Từ thành thị đến thôn quê chó 
nảo cũng có đèn điện và nước máy, không thấy một cái nhà 
lá nào. Trong nhà đầy đủ cả tiện nghi, đường sá rộng rãi và 
sạch sẽ. 

Nói về tôn giáo thì nước Đức hoàn toàn là một nước Công 
giáo và Cơ Đốc giáo. Cũng có một số ít người theo Phật giáo 
như ở Muenchen có một hội Phật giáo lối 200 hội viên, ở 
Hamburg có một hội Phật giáo lối 150 hội viên, còn lại Bá- 
Linh (Berlin) thì có một ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy 
có rat đông tín đô, và hai nhà Sư một vị người Tích Lan và 
một vị người Đức. Về Công giáo thì rất thạnh hành. Làng 
xóm nào cũng có nhà thờ cao vòi voi, có cái cao đến 60-70 
thước tây như ở Maria Laach tỉnh Trier là một trung tâm rất 
quan trọng của Công giáo. Sáng lập trên một khu đất rộng 
rãi gần bờ hồ Maria, rất thanh tịnh, có đầy đủ mọi phương 
tiện như là: học đường, dưỡng đường, cô nhi viện, nhà dưỡng 


108 


lão, chỗ các nhà tu sĩ tham thiền, luận dao, giảng đạo, thư 
viện có thứ lớp nhiều từng sạch sẽ. Các linh mục trên thế giới 
đến học rất đông, vì chỗ ở được thanh tịnh và đầy đủ thoáng 
khí, các nhà tu sĩ trông có vẻ thu thúc và đạo đức lắm. Thấy 
thế, tôi nhận thức rang người Đức ho cũng chú trọng đến van 
đề tinh thần đạo đức. Như khi còn đang Hội nghị, sau khi 
nghe tôi thuyết trình, họ lay làm thỏa thích. Có bà thỉnh tôi 
về nhà tụng kinh cầu an cho bà đang đau. Có người đến hỏi 
tôi xin chỉ cho cách tham thiền, tôi có nói nơi đây không 
thuận tiện néu máy ông bà đến chỗ tôi ở, tôi sẽ sẵn lòng chỉ 
dạy cho. Vì vậy mà chiều hôm ấy có 6 người đến phòng tôi 
xin học tham thiền. Trong đó có một ông kỹ sư khoáng vật 
và một ông cử nhân than học người Thụy Điền, một bà Giáo 
sư Seidelmann, một bà giáo học và hai cô học sinh trường 
đại học Marburg. Tôi giảng cho cách tham thiền về lòng bác 
ái và số tức quan gần hai tiếng đồng hò, họ rat chăm chi và 
ghi vào số dé thực hành. Kong họ rất thỏa thích và kiéu từ ra 
về. 

Khi đến ngày chót, ông bà R.Trauth làm việc cho sở du lịch 
có làm một tiệc để tiễn tôi lên đường về xứ, và luôn địp xin 
chỉ cho pháp thiền định. Hôm ấy, có một ông Tiến sĩ triết 
học, một bà Giáo sư, hai vợ chồng ông Trauth và con trai 
ông đang học trường đại học, cả thảy năm người. Tôi chỉ dạy 
kỹ lưỡng hai pháp thiền định như trên, ai náy đều hoan hi. 
Khi đúng 2 giờ chiều thì họ đưa tôi ra tàu hỏa đi Frankfurt. 
Chờ ngày mai 26-9-60 đúng 15 giờ tôi lên phi cơ của hãng 
hàng không TWA (Transworld Airline). Phi cơ này rất lớn 
và dài, chở lối 120 hành khách. Từ phi trường Frankfurt qua 
London (Anh) bay hơn hai tiếng đồng hồ thì đến nơi. 


109 


Tôi có gởi thơ cho hay trước nhưng khi đến nơi không có ai 
rước cả. Tôi còn đang loay hoay hỏi thăm sở Thông tin về 
cách đi đến chùa, thì bỗng nhiên có hai người Miễn đến chào 
và hỏi bằng tiếng Miễn Điện rang: Ông muốn đi đâu? Tôi rat 
mừng vì gặp được người đồng đạo. Tôi ngỏ ý cho biết muốn 
đi đến chùa London Buddhist Vihara. Hai cậu học sinh ra 
kêu xe taxi và khuân đồ hành lý tôi ra xe xong xin lỗi vì mắc 
bận việc nên không thé đưa đi đến chùa được. Xe chạy một 
lúc lâu mới đến trước một tòa lầu 5 từng liền dừng lại và nói 
đây đã đến chùa. Tôi trông lên thấy lá cờ Phật giáo bay phất 
phới ở từng lầu 2, rất mừng vì đã tìm được chỗ ở. Tài xế xách 
hành lý dem dé trước chüa. Tói dinh gọi người trong chùa ra 
trả tiền xe giùm nhưng tài xế khoát tay nói khỏi vì lúc nãy 
hai người họ đã trả tiền xong rồi. 


Vị Su trụ trì là D.D. Saddhatissa, Tiến sĩ Văn chương 
London, người Tích Lan, cũng là bạn quen với tôi, vì trước 
kia Ngài có ở Saranath (An D6), tôi có gặp nhiều làn. Khi tôi 
bêm chuông cho hay, có người ra mở cửa và đem đồ vô trong 
chùa. Lúc ây Ngài đang bận rộn lắm, khi báo tin cho Ngài 
hay, Ngài liền xuông lầu đến mừng rỡ tôi và xin lỗi vì mắc 
bận quá không thé ra phi trường rước được. Vì hôm nay là 
ngày kỉ niệm cho Thủ tướng Bandaranaike Tích Lan, nên rất 
bận rộn lo sắp đặt công việc, vì một chút nữa có Đại sứ Tích 
Lan và các thân hào Phật tử nhiều nước sẽ đến dự lễ. Luôn 
tiện, Ngài cũng thỉnh tôi dự lễ cho thêm phan long trọng. Tôi 
ở London được bốn hôm, nhờ Ngài cho ông sa di hướng dẫn 
đi thăm viễng các nơi như: Trường đại học London, nhà thờ, 
quốc hội, các viện bảo tàng. Thời tiết ở đây lạnh lắm, ban 
ngày mà lối 14-15 độ, nên cũng ít được đi đâu. Tại chùa có 
cả thảy bốn vị Sư: 1 vị sa di và 3 vị tỳ khưu đều là người 


110 


Tích Lan đang ở duy trì và truyền bá Phật giáo nơi ấy. Ngôi 
chùa này nguyên thủy do người Tích Lan sáng lập, nghe đâu 
lối 2 triệu bạc xứ ta, có đầy đủ tiện nghi, chia ra làm nhiều 
phòng, chỗ thờ Phật, phòng đọc sách, giảng đường, thư viện 
văn phòng và nhiều phòng cho chư Tăng an nghỉ. Chùa một 
phần lớn do người Tích Lan hỗ trợ và cũng có một số thiện 
tín người Anh. Chùa có lớp dạy tham thiền ngày thứ tư và 
dạy đạo ngày thứ bảy. 

Đúng ngày 29-9-1960, lúc 13 giờ 15 tôi phải ra phi trường 
dé lên phi cơ qua Paris. Đúng giờ thì phi cơ cát cánh trên hai 
tiếng đồng hồ mới đến phi trường Orly (Paris), cách châu 
thành đến 20 cây số ngàn. Nhờ có gởi thơ cho hay trước nên 
khi đến nơi thì đã có ông bà bác sĩ R.Sutra và cô dâu đem xe 
ra đón rước, đồng thời cũng có ông kỹ sư Cao Văn Hóa làm 
sở TFS ra rước tôi nữa. Ông bà bác sĩ nói: Chúng tôi có một 
cái nhà mát tại Versailles, cách Paris lối 20 cây số, để thỉnh 
Ngài về tạm nghỉ cho yên tĩnh. Phần ông Hóa cũng yêu cầu 
thỉnh vé nơi phòng riêng của ông dé tụng niệm và dé cho gần 
bà con Việt Nam tới lui hộ độ cho dễ. Tôi còn đang lưỡng lự 
vì đã lỡ gởi thơ cho hai người cũng gặp và đòi rước hết. Một 
chập sau, tôi xin lỗi ông bà bác sĩ vì gặp người bản xứ, xin 
ông bà vui lòng để tôi về với ông Hóa gan Paris cho tiện. 
Ông bà cũng ưng thuận nhưng yêu | cầu tôi thế nào cũng đến 
nhà ông bà choi dé mời tôi xem cuốn phim thâu trong lúc di 
Nhật. Chiều hôm sau, tôi gọi điện thoại cho hay sẽ tới thăm, 
có cả ông bà Cao Văn Hóa và ba Desormeaux (làm chung 
một sở với ông Hóa). Khi đến, ông bà rất ân cần tiếp đãi. Khi 
trà nước xong, lại chiếu cuốn phim cho xem và hỏi ý nghĩa 
từng chỗ. Xong có chụp một tắm ảnh kỉ niệm rồi kiếu từ. 


111 


Tại Paris bốn ngày, nhờ ông Cao Văn Hóa hộ độ và hướng 
dẫn đi xem các nơi như: Tour Eiffel, nhà thờ Sacré-Coeur, 
Notre-Dame, đền Versailles của vua Louis XIV... Tại Paris 
có máy bà Việt Nam và một bà Pháp đến hỏi dao và xin học 
tham thiền, hôm ấy có bốn bà Việt Nam, hai người nam và 
bà Desormeaux. Khi tôi chỉ day xong, ai nấy đều hoan hy 
thỏa thích và rất tiếc tôi không được ở lâu dé loan tin cho bà 
con khác hay. Một điều họ vui mừng nhứt là được chiêm bái 
Ngọc Xá Lợi, vì bà Phán Bảo có gởi thơ cho họ hay trước 
nên biết và yêu cầu quá nên tôi cho họ chiêm ngưỡng. Ở 
Paris có một Hội Phật giáo (La pensée boudhique) có ông Sa 
di Rahula người Tích Lan, Tiến sĩ Triết học ở truyền bá và 
duy trì Phật giáo nơi ấy. 

Đến ngày 2-10-1960, lúc 14 giờ, tôi phải ra phi trường Orly 
dé lên phi cơ qua Genéve (Thuy Sĩ). Ông Hoá với con gái 
ông bà G. Desormeaux cùng đưa tôi ra hãng Air France 
(terminal), vì phi trường rất xa nên không đủ thì giờ, đành 
phải từ giã tôi nơi ấy. Khi xe đã chạy mà họ còn vẫy tay tỏ 
lòng triều mến. 

Chuyên này đi bằng Boeing Caravelle Jet phản lực cơ không 
có chong chóng bay rất nhanh lối 1.000 cây số 1 giờ. Từ 
Paris qua Genève lỗi 1.000 cây số bay hơn 50 phút thì đến 
nơi. Có ông Tiến sĩ Giáo sư Rochedieu ra rước đưa tôi về 
nhà ông an nghỉ, bà cũng rất ân cần giữ tôi lại vì cũng từng 
quen biết trong khi đi Hội nghị tại Tokyo. Bà lo sửa soạn chỗ 
nghỉ nhưng tôi thấy có hơi bát tiện vì thấy bà dau chân còn 
di cà nhắc nên tôi chối từ xin dé ở nhà hàng gần sở máy bay 
cho tiện. Hôm ấy nhờ ông đưa đi xem chỗ nọ chỗ kia, nhưng 
sáng hôm sau ông bận việc phải đi xa, nhưng không sao vì 
tôi đi thông qua (transit) nên mọi việc đều có hãng hàng 


112 


không lo liệu. Sáng hôm sau, tôi đi viếng viện bảo tàng và 
hồ Genève. Trong khi tôi đang ngồi xem cảnh hó có một ông 
kỹ sư nhân viên trong hãng tàu lại gần tôi và hỏi rằng: Ông 
là người xứ nào, có phải người tu Phật chăng? Khi tôi trả lời 
xong, ông lại ké chuyện này no cho tôi nghe. Sau cùng ông 
nói: Ở nhà tôi và con gái tôi cũng ăn chay trường và môi đêm 
thường hay ngồi lim dim niệm chi không biết, nên mời tôi 
về nhà coi bà vợ ông ta ra sao? Tôi liền lên xe của ông đã 
chực sẵn, ông nói: Bây giờ còn sớm, để tôi đưa ông đi xem 
các nơi. Ông liền lái đến hội Lao động Quốc tế ILO và trụ 
so của Ủy ban Hội nghị liên hiệp (ONU) chỗ Hội nghị 
Genève. Nhờ ông quen biết nên đi đến đâu họ mở cửa cho 
xem và cắt nghĩa cho mình hiệu trong mỗi chỗ. Xong ông lại 
dua về nhà ông. Một bà hơi 6m xanh ra tiếp rước, ông giới 
thiệu: Đây là nhà tôi. Một chập sau con gái ông cũng đi học 
về. Sau khi dùng trà xong tôi bắt đầu hỏi thăm bà và sự hành 
đạo trong mỗi đêm. Bà nói: Tôi không biết tham thiền ra sao, 
chỉ mỗi đêm tôi cầu nguyện với Chúa cho trong nhà cửa 
được bình an và xin khi chết được về cõi thiên đàng. Nhân 
cớ ấy, tôi giảng cho bà nghe về Bát chánh đạo và sau cùng 
chi cho con bà và bà dé muc tham thiền, về long bác ái va số 
tức quan. Ông ngôi nghe rất chăm chú và nói có thực hành 
như vậy họa may mới được về trời, chứ còn ngồi mà cầu hoài 
làm sao mà đi cho được. Xong ông bà rất cám ơn sự chỉ dạy 
và hứa ráng sẽ thực hành theo, rồi đưa tôi về nhà trọ. 

Ngày 4-10-1960, lúc 6 giờ sáng, tôi phải ra phi trường thật 
sớm để lên phi cơ của hãng hàng không Suissair, đi qua 
Rome, nhưng phải đi thông qua Zurich, sang phi cơ khác qua 
Milan rồi mới đến Rome (Ý). Khi bay ngang qua núi Mont 
Blanc, thấy tuyết trắng xóa che phủ đầu núi quanh năm (vì 


113 


lúc ấy là mùa nóng của họ, mà còn có tuyết che phủ thay, 
cần chi nói đến mùa lạnh). Gần 11 giờ thì phi cơ báo hiệu 
cho biết sắp đỗ xuống phi trường Ciampino (Rome). Nhờ đi 
thông qua nên có xe của hãng hàng không đưa về hotel. Xong 
tôi gọi điện thoại cho Sứ quán Việt Nam hay và ngỏ ý muốn 
đến thăm Sứ quán. 

Lối 15 giờ thì có xe Sứ quán đem lại rước tôi. Tài xế nói hôm 
nay ông đại sứ mắc bận việc, đến 17 gió ông mới tiếp tdi 
được nên còn thi giờ rảnh thỉnh tôi di viếng các nơi trong đô 
thị như đền thờ Vatican, nhà thờ St Pietro. Đền Vatican được 
sáng lập từ năm 1473 do đức Giáo hoàng Sixte Vè, còn nhà 
thờ thi do Hoàng dé Constantin thành lập lối thé ky thứ XV, 
rất nguy nga đồ sê. Họ cho là to lớn nhứt ở Âu châu. Bên 
trong làm toàn bing cám thạch đủ màu, tốn phí sáng tạo vô 
sô kê. Dung L7 giờ thi tài xế cho xe trở về Sứ quán. Ông Đại 
sứ tiếp rước ân cần, hỏi thăm công việc hội nghị và sức khỏe 
tôi, vì ông thấy tôi bị số mũi luôn. Tôi nói bị cảm từ bên 
Genève, sáng đêm nghẹt hơi, thở không được. Ông liền gọi 
điện thoại cho bác sĩ đến khám bịnh và cho toa. Ông sai di 
mua thuóc dáng tói. Kong êng kéu tài xé dua tói vé và 
khuyén tói nén thán trong, khi dó thuóc xong nén nghi cho 
binh phuc suc khóe lai. Gió Su quán 0 Y làm viéc khác hon 
bên ta là chiều từ 4 giờ cho đến 7 giờ 30. Tối hôm ấy tôi độ 
thuốc xong, nghỉ sớm. Luôn cả buổi sáng ngày mai cũng 
không có đi đâu, nên trong người thấy khỏe khoắn, nhẹ 
nhàng như thường. Lúc 15 giờ thì có xe Sứ quán đến rước 
tôi đi xem máy chó có tích khác và kế hoạch của Mussolini 
được kiến thiết trên một cái đồi rộng rãi, nào là dinh thự đền 
đài 5-10 từng còn mới tỉnh xảo, có chỗ còn đang kiến thiết 
dày đặc ngón ngang. Gần 6 giờ thì xe mới đưa tôi về đến 


114 


hotel, vì tối hôm â ay (5-10-60), lúc 10 giờ phải ra phi trường 
dé lên phi cơ về xứ. Mọi việc đều ở hãng hàng không lo hết, 
nên không muốn cho Sứ quán bộn rộn rước đưa. Nhưng ông 
ba D6 Van Minh cũng không chịu làm thinh, vẫn ra phi 
trường dé tiễn chân tôi sợ có điều chi trở ngại. 

Đúng 10 giờ 30 thì phi cơ cất cánh trực chỉ thắng về Saigon, 
bay trên 8 tiếng đồng hồ mới đồ xuống phi trường Teheran 
(Ba-Tu). Sau khi hành khách lên xuông xong, lại cất cánh 
bay tháng vé New Delhi (An D6) cũng lối 8 tiếng đồng hồ. 
Xong lại bay thang về Vọng Các (Bangkok) hơn 9 tiếng đồng 
hó, thì trời vira hừng sáng. Theo sự nhứt dinh thì phi cơ sẽ 
về đến Saigon đúng 7 giờ 30 (là 6 giờ 30), nhưng hôm à ay bi 
giông mưa nên phi cơ mới về trễ. Từ Vọng Các đến Saigon 
lối hai tiếng đồng hò, nên khi về đến Tân Sơn Nhüt là 9 giờ 
20. Theo điện văn tôi gói vé thì nói đến lối 7 giờ, thành ra 
còn sớm lắm. Phan trong khi kiết hạ nên chư Tang không ai 
đi rước được. Phần thì một số thiện tín đi trước, khi nghe 
thông cáo cho hay phi cơ trễ hai tiếng đồng hò, có người vi 
phận sự nên đã về trước, chỉ còn có hai xe của ông Bảy Phán 
và ông bà Mười Hiền và ít người thiện tín nữa rước tôi về 
Kỳ Viên đúng 10 giờ 30 (7-10-1960). 

Bao nhiêu công quả tốt đẹp của tôi đi dự Hội nghị và nói đạo 
dạy tham thiền, tôi xin hồi hướng quả phúc â ay đến chư Tăng 
và tất cả chư thiện tín có công hộ độ tôi về chỉ phí trong khi 
đi dự Hội nghị. 


Bà Tiến sĩ văn chương Melikoff và Bác si Heiler - Chủ tịch Hội IAHR- 
dang bàn luận vài DD. Bdu Chon truóc khí hội nghị tại phóng giải lao 


DD. Bửu Chon và các phái đoàn đang sửa soạn lên xe đi khảo cứu các nơi 
cổ tích sau khi Hội nghi Lịch sử Tôn giáo Thế giỏi lần X tại Marburg-Tây Đức. 


116 


sau khí học tham thiền tại Marrburg-Táy Đức 


," Wm 
La —- 


- —=< 


si 


ĐĐ Bủu Chon dang đứng trước chùa Phật giáo 
Nguyên Thủy 5 từng tại London. 


118 


PUR 


ĐĐ Bủu Chon dang đứng trước trường Đại hoc 
London - Anh quốc. 


119 


ĐĐ Bủu Chan và ông bà Cao Văn Hóa tại nhà ông Bác sĩ Khoa học f1 Sulira 
à Paris-Pháp 


Quang cảnh Dó thị Genéve - Thụy Sĩ 


4 


gigs 


ev = - ng um 


ĐĐ Bủu Chon đang đúng trước đền Versailles-Pháp. 


Cảnh Dén Hội nghị Liên hiệp quốc tại Genéve - Thụy Sĩ 


121 


DD. Bủu Chon đang viếng Đài kỷ nêm 
các nhà cách mạng lại Genève - Thụy Sĩ 


122 


Trước Dinh Thủ tưởng Ý - Rome. 


123 


xa. re 


DD. Büu Chon via đến trước nhà ga Air Terminal 
lại trung tâm đô thị Roma -Y. 


124 


Bài Tường Thuật Của Đại đức Naga Maha Thera Bửu 
Chơn, Phó Chủ Tịch Hội Phật giáo Thế giới, Dự Hội 
Nghị Phật giáo Thế giới Lần VI Tại Phnom-Penh 
(Từ Ngày 12 Đến 22-11-1961) 


Ngày 2-11-1961, tôi được thư của Chính phủ Cambodge 
do nhờ ông U Chan Htoon Chủ tịch Hội Phật giáo Thế giới 
gởi đến thỉnh tôi dự Hội nghị với tư cách là một Phó Chủ 
tịch trong ban Chấp hành Hội Phật giáo Thé giới. 

Trong lúc ấy tôi đang nhập hạ tại Phnom-Penh nên bộ 
Ngoại giao Chánh phủ Cộng Hòa Việt Nam có đến chùa Kỳ 
Viên kiếm tôi nhưng không gặp, nên mới gởi luôn thiệp mời 
lên Phnom-Penh cho tôi. 

Nguyên văn bức thư gửi mời đến Hội nghị: 
Venerable Naga Thera Bửu Chơn 
Vice President 
The World Fellowship of Buddists, Viet Nam 


Venerable Sir, 


I have been graciously authorised by the Royal 
Combodian Government to request the honour of your 
presence and the attendance as The Vice President of WFB 
at the forthcoming Sixth Conference to be held at Phnom- 
Penh from the 12^ to 22"d November 1961. 


I shall most deeply appreciate a very early reply to me and 
also to the Organising Committee of the Sixth WFB 
Conference Ministry of Religious Affairs (Cultes), Phnom- 
Penh, Cambodia, through the Royal Cambodian Diplomatic 
Mission accredited to your country. 


With highest regards 


125 


Yours respectfully, 
U-Chan-Htoon 
President of WFB 
Bruma-Rangoon. 


Ban dich: 
Kính gói Dai đức Naga Thera Bửu Chơn 
Phó Chu tich Hói Phát giáo Thé giói tai Viét Nam 
Bach Ngài, 


Tôi vừa được ân hué của Chánh phủ Hoàng gia Cambodge 
phê chuẩn, dé long trọng thỉnh Ngài với tư cách là Phó Chủ 
tịch Hội Phật giáo Thế gidi, dén dự Hội nghị Phat giáo Thé 
giới lần thứ Sáu tai Phnom-Penh kê từ ngày 12 đến 22-11- 
1961. 


Tôi xin kính cán vui lòng vé sự hứa nhận của Ngài phúc đáp 

cho chúng tôi sớm, và nếu thuận tiện xin hoan hỷ báo tin cho 

ban Tổ chức cuộc Hội nghị thông qua bộ Lễ Cambodge hay 

là thông qua Sứ quán của Hoàng Gia Cambodge tại bản xứ 

của Ngài. 

Với những hy vọng và ước mong sự chấp thuận của Ngài. 

Tám lòng thành kính, 

U.Chan-Htoon 

Chủ tịch hội PGTG. 


Khi được thư mời của Chánh phủ Cambodge đến ngày 
10-11-1961 tôi mới trình biện cho Ban Tổ chức dé lãnh phận 
sự vào Hội nghị. Ban Tổ chức đưa tôi đi ở nơi chùa Vat 
Potum (gan thành Vua) chung với phái đoàn đến trễ nên lễ 
khai mạc phải hoãn lại đến ngày 14-11-1961 mới khởi sự, 
nếu đúng theo chương trình là ngày 12-11-1961 khai mạc. 


126 


Đúng 8 giờ 30 đức Quốc Trưởng Sihanouk và các quan chức 
trong Chánh phủ Cambodge đến dự lễ rất đông. Phòng Hội 
nghị rất tối tân mới vừa thành lập xong tên phí lỗi 20 triệu 
đồng Riels, _bên trong trang hoàng rực rỡ có máy điều hòa 
khí hậu, mỗi người đều có một máy nghe 4 thứ tiếng là: 
Cambodge, Anh, Pháp và Trung Hoa, nhưng cuộc Hội nghi 
chỉ dùng ba tiếng chánh thức chỉ trừ tiếng Tàu ra thôi. 

Theo chương trình hoạch định thi Chánh phủ Cambodge mời 
tất cả 38 nước nhưng vì lí do vấn đề chính trị và chiến khán 
trễ nải mà chỉ có lỗi 30 nước đến dự mà thôi. Trong ấy tôi 
nhận thấy là: Assam, Miễn Điện, An Độ, Trung Hoa, Nhựt, 
Triều Tiên, Hồng Kông, Mã Cao, Việt Nam, Tân-Gia-Ba, 
Mã Lai, Nam Dương quần đảo, Lào, Tích Lan, Népal, 
Pakistan, Pháp, Đức, Anh, Nga, Mỹ, Hawaii, Sikkim, Mông 
Cô, Thụy Điển v.v... Có lỗi 120 đại điện hải ngoại, hơn 60 
quan sát viên, nếu kể luôn đại diện và quan sát viên xứ 
Cambodge thì trong phòng Hội nghị có đến 500 người. 
Đúng giờ khai mạc thì có tiếng còi (sirène), trong, phèn la 
trói lên inh ỏi dé báo hiệu cuộc khai mạc và truyền thanh đi 
khắp nơi. Buói lễ khai mạc rất long trong vi có liên quan đến 
hành chánh Quốc gia và Hoàng tộc. Sau khi Quốc trưởng 
N.Sihanouk đọc diễn văn khai mạc, đại ý Ngài nói rang: Mặc 
dù trong nước Ngài đang bối rối về van đề chánh trị nhung 
Ngài vẫn cương quyết một lòng thực hiện cuộc Hội nghị cho 
được thành tựu với sự ước mong rằng cuộc Hội nghị sẽ đem 
lại nhiều kết quả tốt đẹp cho nhân loại trên thế giới và cho 
quê hương xứ sở của Ngài. Kế tiếp các đại diện lần lượt đọc 
những thông điệp của chánh phủ hải ngoại gởi đến ca tụng 
và chúc mừng cuộc lễ, khi đọc xong các thông điệp thì chấm 
dứt buổi khai mạc. 


127 


Chương trình hội nghị 
Ngày 15-11-1961, cuộc Hội nghị bắt đầu bàn luận, trước 
hết các đại diện hải ngoại đọc những phúc trình về sự hoạt 
động của Phật giáo Thế giới địa phương, kế tiếp cuộc Hội 
nghị chia ra làm 5 ban dé bàn luận là: về vấn đề văn hóa và 
giáo dục; về phương pháp để truyền. bá Phật giáo trên thế 
giới; vé sự hạnh phúc cho nhân loại; về cách thống nhứt giữa 
người tu Phật và tình đoàn thể; ban ủy nhiệm và điều khiển 
dé biểu quyết các van dé linh tinh và têng quát. 
Cuộc bàn luận và thảo luận của các ban cũng giống nhu các 
kỳ Hội nghị trước nhưng có vài điểm quan trọng là Hội Phật 
giáo Thé giới cháp thuán dé yêu cầu các nhà cầm quyên địa 
phương nên cam những cuôn phim nào có tánh cách làm 
hoen 6 thuần phong my tuc, là loi hoác hung bao thi khóng 
được phép chiếu nơi quốc độ mình và đồng thời khuyên 
những nhà sản xuất các món đồ chơi nào có tánh cách hung 
dữ và chiến đấu (như gươm, súng v.v...) và nên cắm các con 
em còn nhỏ không nên chơi các đồ chơi ấy. Ngoài ra kỳ hội 
này còn có những điểm liên quan về vấn đề chánh trị như là: 
1) Phái đoàn Cambodge đưa yêu sách ra xin Hội Phật 
giáo Thế giới can thiệp về sự ngưng thử bom nguyên 
tử. 
2) Bác sĩ Soni, giám đốc ban Truyền bá PGTG tại Miễn 
Điện đề nghị xin HPGTG can thiệp với chánh quyền 
Trung Hoa trả quyên tự trị lại cho Phật giáo Tây Tạng. 
3) Phái đoàn Trung Hoa yêu cầu HPGTG nên hủy bó chi 
HPGTG địa phương của Đài Loan vì lý do cho rằng 
chỉ có một nước Trung Hoa chứ không có hai nước 


126 


Trung Hoa vì lí do kỳ Hội nghị HPGTG lần thứ 5 tại 
Bangkok vắng mặt phái đoàn Trung Hoa mà HPGTG 
cháp thuận cho Đài Loan mở chi hội PGTG dia 
phuong. 

Bác si Richard Gard, Trưởng phái đoàn Mỹ yêu cầu 
hội PGTG nên thành lập một trường đại học quốc tế 
về Phật giáo. 


4 


`; 


Giải quyết vẫn dé I sau khi bàn luận nhiều tiếng đồng hồ, đại 
hội chấp thuận bằng mười một lá thăm thuận không nên thử 
bom nguyên tử, sáu lá thăm nghịch, tám lá thăm trung lập. 
Van dé II có liên quan đến chính trị, đại hội không thâm 
quyền nên hủy bỏ. Vấn đề II sau khi bàn luận trên bốn tiếng 
đồng hồ đại hội quyết định bằng cách bỏ thăm giữa đại hội, 
bốn lá thăm thuận và hai mươi mốt lá thăm nghịch, nghĩa là 
hội PGTG vẫn nhìn nhận Đài Loan là một trung tâm của Phật 
giáo Thé giói dia phuong. Ván dé IV hói PGTG khóng thé 
quyét dinh được vi không du ngân quy, cán bộ và khả năng 
dé thành lập. Nhờ sự có găng và nhẫn nại của Ban Chấp hành 
Thế giới làm việc luôn suốt ngày có khi đến 9, 10 giờ đêm 
để giải quyết những vấn đề chông gai và kết thúc cuộc Hội 
nghị kết quả rất ôn thỏa. 


Cuộc Hội nghị tiếp tục bàn luận luôn như vậy cho đến ngày 
9-11-1961, lúc 10 giờ đêm mới xong các công viéc. 


Về phái đoàn Việt Nam có Đại đức Naga Maha Thera Bửu 
Chơn làm phó Chủ tịch cho Hội Phật giáo Thế giới tham dự 
trong ban điều khiển và ủy nhiệm, Đại đức Hộ Tông làm 
Trưởng phái đoàn hướng dẫn, Sư Tối Thắng và Sư Hộ Giác 
và lỗi 20 quan sát viên, cũng có phái đoàn bên Tân tiến do 
ông Mai Thọ Truyền hướng đạo với ít vị quan sát viên. Nhờ 
hai phái có liên lạc và thỏa thuận với nhau nên trong khi hội 


129 


cũng được hòa nhã và đồng ý dé cho Tăng già Nguyên Thủy 
đọc thông điệp, còn ông Mai Thọ Truyền thì đọc phúc trình 
về sự hoạt động của Phật giáo xứ Việt Nam. Đại đức Bửu 
Chơn cũng có đọc một bài nói về “Tình hình của nhân loại 
hiện nay đối với Phật giáo” đại ý nói rằng: Hiện nay nhân 
loại đang bị đe dọa vì nạn chiến tranh rất khủng khiếp, người 
Phật tử hơn một phan năm của nhân loại nếu đồng lòng cùng 
nhau thực hành theo giáo lý của Đức Phật nhứt là pháp từ- 
bi-hỉ-xả thì ảnh hưởng ấy sẽ lan rộng ra lần lần thì mới có 
thé làm cho thé giới hòa binh được. 


Sau khi bé mac, ban tổ chức có hướng dẫn các phái đoàn di 
viếng những thắng cảnh trong đô thị Kiêm Biên như đền 
Vua, chùa Vàng, chùa Bạc, Bảo tàng viện và tháp Xá Lợi 
của Đức Thích Ca Mâu Ni v.v... Kế tiếp lại đưa đi viếng Đề 
Thiên Dé Thích trong hai ngày bang phi cơ và đưa đi viếng 
Kép bằng xe hơi. Những chỗ này đối với tôi rất quen thuộc 
nên tôi không đi viếng. 

Ngày cuối cùng là ngày rằm tháng mười nhân ngày lễ đưa 
nước của xứ Cambodge, tất cả các phái đoàn đều được mời 
đến dự lễ đưa nước và đua ghe nơi Nhà nói (Phé) của Đức 
Vua, đến 8 giờ 30 tối, Đức Vua và Hoàng Hậu có tiếp rước 
đặc biệt các Trưởng phái đoàn và Ban Chấp hành Thế giới 
vào trong đền Cần Chánh dé tặng cho mỗi vị một vật kỷ niệm 
bằng vàng, kế tiếp đức Quốc trưởng N.Sihanouk có thết một 
tiệc để tiễn hành các phái đoàn và đông thời cũng tuyên bó 
luôn sự bé mạc cuộc Hội nghị luôn hôm ấy. Nhưng vi lý do 
phi cơ không đủ cho hành khách hồi hương nên còn có nhiều 
phái đoàn phải lưu lại, nhân dịp ấy ban tổ chức có mời các 
phái đoàn đi viếng thêm xưởng dét tại Kompong-Cham. 


130 


Kết luận kỳ Hội nghị này tên phí lối 5 triệu đồng Riels do 
Chánh phủ Cambodge dai thọ, kết quả rất khả quan và dem 
lại sự hiểu biết lẫn nhau giữa người tu Phật trên thế giới về 
mặt giáo lý, đoàn kết và gây tình thân thiện với nhau. 

Còn vấn đề thống nhứt về mặt giáo lý thì hội có đưa đề nghị 
như vay: néu người Phật tử chân thành thì nên thực hành cho 
đúng theo giáo ly của Đức Phật, nhút là theo kinh điển Pali 
vẫn còn giữ nguyên vẹn giáo lý chánh truyền của Đức Thế 
Tôn, như vậy người Phật tử muốn thống nhứt trước hết phải 
thực hành cho đúng theo giáo lý chánh truyền theo Tam Tạng 
Pali thì tự nhiên các giáo phái sẽ thống nhứt không sai. 

Sai khi Hội nghi xong qua ngày 23-11-1961 tôi dáp phi co 
của hãng Hàng không Việt Nam lúc 9 giờ sáng, hôm ây cũng 
có mây phái đoàn như Mién Điện, Nhựt, Mã Lai và Tân- Gia- 
Ba, Tích Lan về xứ và đi thông qua Việt Nam nên cuộc tiếp 
rước rất long trọng, đến 10 giờ 30 xe mới về đến chùa Kỳ 
Viên. 


131 


DD. Büu Chon dang dự Hội nghị Phát giáo Thế giới 
với tu cách là Phó Chủ tịch PGTG tại P.Penh. 


132 


Phát Giáo — Một Huy Hiệu Thuc Tế 
Do theo quyển MAHAPARINIRVARA NUMBER của bác 


sĩ S.K.SIHHA (ÁN ĐỘ). Bhikkhu Naga Thera D.D. Bửu 
Chơn phiên dịch. 


Một sự đặc biệt của Phật giáo là sự chỉ dạy cho nhân loại 
trên thé giới một con đường hoàn toàn hạnh phúc. Sự truyền 
giáo của Đức Phật không ám chỉ là một tôn giáo mới, nhưng 
trái lại nó có liên quan đến tư tưởng thật tế của con người, vì 
thé Ngài có ý lập ra một chiếc xe dé giúp cho cuộc hành trình 
được kết qma mỹ mãn. 

Con người cần phải biết tới sự hoàn toàn thật tế mà nó duong 
án phía sau hinh dáng cüa minh, nhung mà sy suu tàm này 
thát khó vi con nguói khóng thé nào doat duoc su thóa man 
cuói cüng. 

Dóng thói cüng là mót triét ly khó khán và sáu xa dàu cho 
người Phật tử cũng khó mà làm cho phát triển được. Nhung 
trong Kinh Sinsupa có giải rằng: Chính Đức Phật Ngài hoàn 
toàn sáng suốt hiểu biết (vijjã) cả mọi lẽ (nhứt là khoa hoc) 
nhưng Ngài không muốn giảng ra cho các hàng môn đệ Ngài 
nghe vì nó không có làm cho con người chán nản thay đổi tư 
tưởng và hạnh kiểm để đến nơi giải thoát được, trái lại còn 
làm cho lòng dục vọng bành trướng không giới hạn. Ngài chỉ 
giảng giải cho chúng sanh và tập lần cho họ quen biết thế 
nào là đời con người và cái luật biến thể để giúp cho họ đạt 
được cái gì đương án trú trong thân thé ho. 

Sự kết quả về chân lý tốt đẹp của đời người mà Ngài đã giảng 
giải lần đầu tiên tại vườn Lộc Giả (Saranath) cách đây hơn 
25 thé ky. Sự giảng giải của Ngài không có chi là siêu hình 
hoặc huyền bí cả, Ngài chỉ dẫn chứng thực tế hiện đương có 


133 


hoặc đương biểu diễn từ trong mỗi nhân vật. Vì vậy mà triết 
lý của Ngài giảng giải hầu cho người tầm thường cũng có 
thể hiểu biết và lĩnh hội được. Sự quan trọng của con người 
là chính mình tự đưa mình lên bực siêu phàm, xuất chúng 
(Thánh nhơn). 


Trong thời đại hỗn loạn tinh thần và đạo đức này thì con 
người càng nên tự có gang tìm kiếm và khám phá cái gì 
đương án trú trong thân ta. Theo thiên kiến của tôi đã trải 
qua một thời gian thật dài, nhưng tiếng gọi của Đức Phật vẫn 
còn năng lực để giúp đỡ cho con người có giá trị và đại khái 
là con người phải chính là “Tao hóa của sô phận mình vậy”. 
Tôi tự cảm thấy không đủ khả năng dé bàn rộng về triết lý 
cao siêu mà Đức Phật đã giảng giải cho con người. Tôi tự 
cảm thấy mình mê thích nơi sự giản di và huy hoàng của lời 
dạy Ngài thôi. 

Theo Đức Phật đời con người không phải là một “thật thể” 
mà là một “biến thể”, nó chỉ là một cuộc hành trình để làm 
cho đầy đủ và thành tựu cái chi mà tự mình có khả năng, như 
vậy thì con người mới có thê phá tan hoặc cắt đứt sự có chấp 
của “bản ngã” (atta) và tự thấy mình cũng đồng thể như kẻ 
khác. Tứ diệu dé và Bát chánh đạo là cơ quan cốt yếu của 
đời người, mà Ngài muốn cho con người áp dung dé đoạt lay 
cái thật tế cho đời mình. Như nhà triết học trứ danh của Hy 
Lạp có nói “Trí thức là đức hạnh”, nhưng Đức Phật nhận 
thấy rằng “Muốn được cái trạng thái 4y cần phải có một căn 
bản của tinh thần lành mạnh dé có gắng tới đức hạnh ấy”. Vô 
minh đã dứt bỏ được thì con người có thê thấy được cái bản 
tính chân thật. Một khi đã thấy được cái bản tính chân thật 
rồi thì sẽ tháy rõ chúng ta đã từ thời gian vô tận vẫn chạy đua 


134 


nhau dé đoạt lay những vật gi mà không bên vững va không 
phải là nguôn gôc của hạnh phúc vĩnh cửu. 


Thật ra sự sống con người chỉ dé chịu lay sự đau khó nhưng 
họ vẫn muốn sống vì lòng ái dục (tanha) khao khát thúc đây 
lôi cuốn họ phải chạy đua nhau. Đức Phật không bắt buộc 
phải dục tat han liền cái lòng tham muốn, như các nhà đạo sĩ 
khó hạnh thích làm, Ngài chi day nên xem vạn vật đều vô 
thường và không quí báu cho trở thành vật quí báu là “Niết- 
bàn”. Sự tư tưởng và hành động đều có liên quan nhau, néu 
tư tưởng lành có thé lôi cuốn con người làm điều lành, khi 
đã làm điều lành thường thì nó sẽ lôi cuốn họ có một thói 
quen tư tưởng luôn đến đường chánh. Con người cần khởi 
sự hành trình mình bằng cách giải quyết chân chánh và hành 
động lành rồi lần lần sẽ tiến đến trạng thái của tỉnh thần trong 
sạch không lòng sân hận và dày đủ sự bác ái đến tất cả người 
khác. Người “thường nhân” không thể hiểu biết được cái lạc 
thú cao cả của “Yoga” cũng như ý nghĩa lạc thú của Niết- 
bàn vậy. Nhưng đây là một triết lý dựa vào ý nghĩa thật tế đã 
có từ mam góc từ trong thân họ và cũng là một triết lý phải 
“hiểu biết và thực hành chân chánh” mới có thể giúp họ 
thắng được lòng ái dục và làm cho tự họ mở lay sự rang buộc 
của tâm mình, mà thế giới hiện đại cần phải nhìn nhận cái 
triết lý như thế ấy. Ai cũng nhìn nhận rằng hiện nay vấn đề 
nhân loại đã đưa đến trạng thái khuẩn bách mà trước kia họ 
chưa từng đương đầu bao giờ. 

Khoa học đã tạo cho ta những vật vĩ đại vô cùng, nhưng về 
mặt đạo đức thì phải nhận định rằng “chúng ta thật nhỏ bé 
và ghê sợ vô cùng” càng nhận kĩ thì càng thấy rõ thân nhỏ 
bé này sẽ bị nghiền nát dưới sức nặng của cơ khí mà khoa 
học đã thiết bị sẵn chung quanh mình chúng ta. Như một đặc 


135 


điểm khác là sự tư tưởng dụ dự mơ hồ của con người khi 
nghĩ đến bản đồ của khoa học có thé trình bày cảnh không 
gian vô tận của các vì tinh tú mà các nhà khoa học suy tầm 
ra chung quanh mình họ. Không những họ dám bạo gan vẽ 
ra những hình ảnh từ các vi tinh tú ây từ nguồn góc sanh, diệt 
mà còn đương dò xét tam kiếm cảnh giới của tinh tú, mà ánh 
sáng của vài vì sao ấy chiếu đến chúng ta có hàng triệu triệu 
năm; một mặt khác, họ còn tự hào đến cảnh giới nhỏ bé của 
nguyên tử có án tàng một năng lực mà ho đương học để thả 
nó ra có thể dùng đề làm cho chủng tộc loài người tiêu diệt. 
Trong lúc họ có thé hoc dé kiến tao các vi sao ở xa ta hàng 
triệu triệu của triệu triệu dặm Anh (1km600) và thâu rút lai 
những hạt nguyên tử thật nhỏ bé đương ở gần và tỏa ra dưới 
hình thức (formula) theo dấu hiệu của toán học, mà các nhà 
triết học rất thất vọng vì họ quên hắn học những cái đương 
có ở trong người họ. Đã hơn 300 năm nay, những tư tưởng 
thay đôi của khoa học, trái lại có lẽ đã làm cho họ hô then 
thôi. 

Trong vũ trụ thênh thang vô tận này chồng chất với vòng vũ 
trụ khác mà duy tồn được là do nhờ SỨC Eua trong luc 
(gravity). Nhu nhà thiên van cho ta biết rằng “con người là 
một kết quả hết sức nhỏ bé”, sự hiểu biết này cũng giống nhu 
trong Phật giáo vậy. Đối với cái máy tư tưởng của vũ trụ, 
hăng máy trăm năm đã qua, khoa hoc đã cung hiến cho con 
người bằng sự không nương nhờ được và trái lại tai nạn đã 
phát sanh do khoa học gây ra vượt ra khỏi sự kiêm điểm của 
ho. Khoa học còn làm mát cả tứ chi con người không thé 
tưởng tượng được, vì con người đã bị tê liệt và chỉ còn trở 
thành như “một cái răng” của bộ máy cho quốc gia và xã hội 


136 


vậy thôi. Như vậy thì sự học thức của con người thiếu mất 
sự thăng bằng giữa vũ trụ và loài người. 

Nếu xét ra cho thật kỹ, thì tinh thần của chúng ta thật rất tán 
bộ vé bé rộng, nhưng không có bé sâu. Sự hiểu biết của 
chúng ta hết sức tốt đẹp về sự phát minh ra nguyên tử, nhưng 
kế đó cái kết quả ay trở thành một lực lượng cho vật chát, 
chớ không phải vê phương hướng của đạo đức tinh thần, như 
thế cái kết quả ấy cũng không có ích chi cho nhân vi của con 
người cả. Sự văn minh tấn bộ chỉ đưa chúng ta đến “trạng 
thái mênh mông nhưng vẫn không phương hướng”, đây là 
một giải pháp vĩ đại của thời đại tối tân vậy. Ai cũng nhìn 
nhận sự kết quả lợi ích của năng lực tấn bộ của khoa học 
trong thời đại văn minh đã mở rộng giúp cho chúng ta một 
con đường mới của sự sóng theo phương pháp và kiềm chế 
nó dưới sự kiểm điểm chặt chẻ, nghĩa là một nên văn hóa 
mới mẻ do đó mà cách sống mới mẻ của con người với một 
giá trị cận kiêm, như thế thì sự thúc giuc của thế giới tự nhiên 
phải tràn tới nền văn hóa ấy, nghĩa là một xã hội gầy dựng 
hoàn toàn bao quát cho sự sống con người. Với xã hội mà 
con người có thé phát triển tinh thần đạo đức đầy đủ và sự 
sinh hoạt chung của đời người, đó mới có thể là một phương 
tiện dé tiếp độ cho thé giới đương ở trong trạng thái tién thối 
lưỡng nan, là phải khởi sự cần dùng đến trung tâm của tỉnh 
thần con người vậy. Cái năng lực tạo thành một hình ảnh mới 
của con người và cung kính đến nhân vị của họ là hòa giải 
sự nhu cầu và bắt buộc họ để tạo lập ra sự sản xuất cho con 
người có thê đầy đủ hạnh phúc thanh tươi hơn. 

Tất cả điều giải trước đây là cốt ý chỉ cho con người nên 
khám phá và sưu tầm lại cái khoa học dang án trú trong cơ 
thể con người, nhứt là về tâm lý, như thế mới gọi là đã khởi 


137 


đầu cho một kỷ nguyên trên sự có ging đúng theo phuong 
hướng, nói rõ ra là nên bắt buộc con người vào sự học hỏi 
cách xây dựng và tạo hóa cho họ vậy. 

Còn cách nào thuận tiện hơn bằng sự nối liền lại lịch sử của 
nhân loại là quay về với Đức Phật là một bực đã khám phá 
ra con người ra đầu tiên không? Nhân cách con người đã 
quyết định là một nhân loại cấu tạo với sức lực dé tiến đến 
sự hành vi đầy đủ với mục đích của mình. Ta thử xem con 
đường đời của Đức Phật và các đệ tử Ngài ra thế nào? Có 
phải là một gương mẫu và một giáo lý chỉ dạy con người có 
thể tê chức một nhân loại để thực hành cho tròn đủ với ý 
định của mình không? 


Như thế, một sự thúc giục của thời đại cần phải phát minh 
lên một triết lý thật tế, là sự khám phá con người, thì sự chú 
ý của thé giới càng nén xoay chí hướng về với Đức Phật. Với 
tư cách đầy đủ khả năng của Đức Phật thật đáng tôn kính, 
theo thời đại khoa học này, trong khi những quan niệm thời 
kỳ có kính đã mát hàn, thi sự chú ý con người càng nén quay 
vé với Ngài vậy. Đức Phật rất nhìn nhận sự động lực của vũ 
trụ, Ngài nghĩ răng “Tất cả vũ trụ đều có một dòng bién thé, 
con người cũng phải chịu lay ảnh của dòng biến thé ay. Con 
người không có sự bền vững chỉ là một động lực xoay luôn 
theo hệ thống thật tế của nó vậy. Họ có thể bỏ ra sau cái gì 
mà cột trói họ như một con vật của thế giới và họ sẽ vượt lên 
đến chỗ có thé giải thoát khỏi sự cột trói của đời mình bằng 
cách thực nghiệm theo đường lối của Đức Phật. Như thế thì 
không có chỉ lạ về tư tưởng con người hiện tại càng nên quay 
về với triết lý thật tế của vị Đại Giáo chủ vậy. 


— Dứt tác phẩm Hội nghị quốc tế — 


